NGUYỄN AN NINH 
Nhà trí thức yêu nước 


Bịa l; Tượng đồng Nguyễn An Minh do HKHLYVN é, 
Tạp chí Xưa & Nợ tăng Nhà la niệm Nguyễn Án Nĩnh 
tụi TP.HCM - Ảnh: Hải Đường 


TỦ SÁCH GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG 


NGUYỄN AN NINH 
Nhà trí thức yêu nước 


8 Iêm 
_ 
BẠN NGUYỆY SAN XƯA & NAY. 

NHÀ XUẤT BẮN TRÀNH PHỞ HỖ CHÍ MINH 


¬ 
Lời giới thiệu 

Trong lịch sử Việt Nam, thế kỹ XX có nét đặc 
trưng là thế kỳ đấu tranh để xác lập nên dân chủ, 
Nếu trong trường kỳ dựng nước và giữ nước của dân 
tộc ta, sự nghiệp đấu tranh giài phỏng đân tộc chỉ 
đồng nghĩa với cuộc chiển đấu anh dũng đánh đuổi 
ngoại xâm, hay giữ văng nần độc lập, chủ quyển, 
bào vệ lãnh thổ quốc gìa để rồi đất nước vẫn đặt 
dưới quyền thống trị của các vương triều với những. 
vị vua, có lúc sảng. lúc tối; thì. thành tựu lớn nhất ớ 
thế Kỹ cuối cùng của thiên niên kỳ thứ hài này chính 
là sự cáo chưng của chế độ phong kiến Việt Nam 
gắn liền với sự chấm dứt chế độ thuộc địa của chủ 
nghĩa thực dân phương Tây và chủ nghĩa phá¡-xit 
phương Đông. Thành tựu đỏ thuộc về cuộc Cách 
mạng thẳng Tâm 1945, một cuộc vùng dậy quật khởi 
của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chỉ 
Minh và Đẳng Cộng sẵn Việt Nam. Cuộc cách mạng 
này vĩ dại lò vì nó đã xác lập, lẫn đâu tiên trong. 
lịch sử Việt Nam cũng như ở Đông Nam Á. một nhà 
nước của dân: nước Việt Nam Dân chủ Công hòa. 
Đó cũng là nên móng cho sự nghiệp xây dựng chết 
độ chính trị mà chủng ta đang kế thừa và đang phẩn 
đấu hướng tới một xã hội công bằng. dân chủ và 
vấn minh. 

Trong Bước chuyển từ thể kỷ XIX sang thế kỷ XX, 
những nhà yều nước Việt Nam đã nhận ra luậng giá 
dân chả từ phương Tây thổi qua các nước Đông Á 
nh Trung Quốc, Nhật Bàn vào giữa lúc cuộc đấu. 


§ 


_NGUYỄN AN NINH - NHÀ TRÍ THỨC YÊU NƯỚC 


tranh vũ trang do các văn thân lãnh đạo đang bế 
tắc. 
"Ngon gió dân chủ ấy đã khơi dậy một phong trào 
duy tân sôi nổi suốt phần tu đầu cầu thế kỷ XX. Ở 
những mức độ và sắc thái khác-nhau đã xuất hiện 
những gương mặt tiêu biểu cho bước chuyển rừ cũ 
sang mới như Phan Bội Châu, Phan Chu Trình, Lương, 
Văn Can, Trần Quý Cáp... Tiếp đó đã xuất hiện một 
thể hệ tiếp cân với những tý tưởng dân chú gay tại 
xứ sở dã sẵn sinh ra nó: nước Pháp. 

Một trong những đại diện tiêu biểu cho lớp người 
này là Nguyễn An Ninh, người trẻ nhất trong "nhóm 
Ngũ Long" nổi tiếng trong phong trào yêu nước ở 
Pháp dâu thể kỹ XX (gỗm cả Phan Châu Trình, Phan 
Văn Trường, Nguyễn Ai Quốc và Nguyễn Thể 
Truyền). Là thành viên đượy nhất người Nam bộ. 
Nguyễn An Ninh đã thể hiện rất rõ một tính cách 
năng động đặc biệt: là người sớm nhất trở về nước 
ôa mình vào thực tiễn đấu tranh của đồng bào, nhất 
là tằng láp thanh nhiên trí thức và nông dân. Ông 
cũng là người tiên phong đưa những hình thác đấu 
tranh mới mà, thấm đậm lý tưởng dân chữ như: míi 
tíai, diễn thuyết, báo chí và nghị trường vào các 
phong trào yêu nước Việt Nam. Ông là một nhà hàng 
°iện tài bạ có sửe cuốn hút quân chứng mạnh mẽ, là 
= gười sáng lậpờ La Cloche Fêlée (sau là tờ ẢnhA, 
cùng với Phan Văn Trường); là người sớm nhất mang 
những nệ tưởng dân chủ đưa vào quân chúng nông 
dân đông đảo, là người khối xướng và là lĩnh hến 
của phong trào Đông Dương Đại hội v.v.. Bằng chú 
tấm gương của mành, Nguyễn An Ninh đã lừng trở 
thành thần tượng của thể hệ trẻ Nam Bộ một thời. 


= 


"NGUYÊN AN NHAIE- Nhà:TRí TÚC YÊU NƯŒC. l8 


Sau nhiều lần từ tội, Nguyễn An Ninh đã hy sinh 
ngoài Côn Đảo, trọn vẹn là một người yêu nước chân 
chính, một người đồng mảnh với những người cộng 
sẵn. 

“Cho đến nay đã có một số cuốn sách nhỗ viết về 
Nguyễn An Ninh. Nhưng như nhận xét của Giáo sư. 
siÈhọc Trần Văn Giàu, một nhà cách mạng lão thành 
"chịu ảnh hường rất nhiều ð Nguyễn An Ninh, thì hiểu 
biết của chúng ta còn rất ít öi so với tầm vóc của 
nhân vật lịch sử mang nhiều nét hấp dẫn này. 

Cuốn sách này là tập hợp những bài viết được 
tình bày trong dịp kỷ niêm 100 năm ngày sinh của 
Nguyễn An Ninh (1900-2000) do Sở Văn hóa Thông. 
tin Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Tạp chỉ 
“Xưa & Nay tổ chức trong năm va qua, bổ sung thêm 
một vài bài viết đã được công bổ trong những năm 
gẵn đây. Cùng với một nhà tưởng niệm đang được. 
khẩn trương xây dựng và pho tượng đồng được đúc. 
tử cuộc vận động “mỗi người một giọr đâng đúc tượng 
dụnh nhân", xuất bản cuốn sách nhỗ này là việc. 
làm thiết thực để tưởng nhớ nhà yêu nước đã quá. 
cổ, cũng là để cho tấm gương của Nguyễn An Ninh 
tiếp tục sống với các thế hệ chúng 1a trong 3(( nghiệp 
xây dựng một xã hội công ở dân chủ và văn 
mình hôn "4y: 

Với ý nghĩa ấy, xin trân trọng. giới thiệu cuốn 
sách này vải bạn đọc. 


DƯƠNG TRUNG QUỐC 
Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam 


"NGUYỄN AN NINH - NHÀ TRÍ THỨC YÊU NƯỚC 


AGUYỄNAN NINH + HÀ THỊ THỨC YÊU NGỚC. lêP 


Trích phát biểu của GS Trần Văn Giàu 
tại buổi lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh 
Nguyên AnNinh 


.. Những năm tuổi trẻ đi vào con đường cšth mạng, tôi được nhiễu 
người dẫn đất, mà người đẫn dất trước hết, sâu sắc nhất, quyết định 
nhất. đó là anh Ninh. 

"Từ năm 1924-1925, khi tôi đì nghe anh Ninh diễn thuyết ở trường 
Lanzarorte nơi nhà của ông bà Tài (Nguyễn Tấn Tài) có mấy ngàn 
người nghe, Bài diễn thuyết nội dung hay lầm, nhưng lời nói. tấm 
lòng mà anh Ninh nói lên nó cằm hóa còn hơn bài nói của anh. 

Ở Thành phố tá, ở Nam bộ trước năm 19360 không có ai mà ảnh 
bưởng sâu sắc bằng Nguyễn An Ninh. Anh Ninh đã có những bài 
tuyên truyền rất hay, lắm khi còn hay hơn những bài củ ta bây giờ. 

Tôi muốn rằng tất cä chúng ta sẽ góp sức lại cùng với gia đình anh 
Ninh làm một quyển Tuyển tập Nguyễn An Ninh. Tôi tin chắc rằng 
nếu Tuyển tập Trần Văn Giàu bán được. nhiều lắm là một ngân quyển 
thì Tuyển tập Nguyễn An Ninh sẽ bán được mội vạn quyến 

“Tôi để nghị hôm nay đồng chí Dương Đình Thảo sẽ ũng hộ cho 
chúng tụ cổ làm sao trước năm 2001 anh Ninh có một quyển tuyển 


tập khoảng một ngàn trang, ia trang trọng. Phải có hai quyển. bà 
quyền tuyển tập Nguyễn An Ninh, ít nhất cũng một quyển trên một 
ngân trang. 

Hôm nay chúng ta làm Kỳ niệm 1Ũ0 năm ngày sinh Nguyễn Án 
Ninh, chúng ta để nghị với Thành phố, với đồng bào chứng ta hãy 
xốp sức nhau, góp tấm lòng với nhau để chơ anh Ninh cổ một tuyển 


$ 


"NGUYÊN ÄN NINH + NHÀ TKÏ THỨC YÊU Nước, 


tập, để có một đại lộ mang tên Nguyễn An Nẵnh ở quê nhà, để anh 
Ninh có một nhà lưu niệm và ở đố có một tượng đồng của anh Ninh... 


NGUYÊN AN NINH _ NHÀ TRỆ TRÚC YÊU NƯỚC. 


Nói về chí sĩ 
Nguyên An Ninh 


.. Tôi đã nghe nhiều người ca tụng Nguyễn An Ninh, Năm 1938. 
tôi có dịp được sống gần ông ở Mỹ Tho. Từ năm 1939 tôi và ông đã bị 
đế quốc Pháp đầy đơa ở nhà ngục Côn Đảo chơ. đến khi ông bị hy 
sinh. 

Nguyễn An Ninh là một trí thức tẩm cỡ. nếu chịu khuất:phục bọn 
đế quốc. chắc chẩn ông sẽ giàu có và sống vương. giả. Nhưng vì yêu 
nước, thương dân ông đã đi vào quần chúng lao khổ vận động họ 
chống lại đế quốc và tay sai. Ông đã ra tờ báo La Cloche Fêléc tiếng 
chuông rẽ) để vạch mất bọn xâm lược và áp bức, bóc lột nhân đân 
Việt Nam. Ông đã bí mật thành lập một tổ chức cách mạng yêu nước 
Đâng Thanh niên Cao Vọng để chống lại bọn xâm lược và tay sai 
Ông đã đi bộ bán dẫu cũ là ở các bến xe, ở các phố phường Sài Gòn 
với ý định cổ động đồng bào chống lại bọn đã làm. khổ mình. 

Ở trong tồ, ông Nguyễn An Ninh luôn luôn đoàn kết với chúng tôi, 
những người công sản, để chống lại bọn cai ngục đã man. Khi ông. 
lâm bệnh mất đi, chúng tôi đã cử trành lễ truy điệu ông rất long trọng, 
và thương tiếc nhà chí sĩ Nguyễn An Ninh, nhà yêu nước vĩ đại. 


NGUYÊN VĂN LINH 
Cð Tổng Bí thự Đẳng Công Sẵn Việt Nai 


Tôi có cơ hội gặp và sống với. Nguyễn An Ninh trọng nhiều 
tháng ở khám lớn Sài Gòn, trong những năm 1929 ~ 1980. Từ đó, lôi 
biết rõ Nguyễn An Ninh là một nhà yêu nước, một chiến sĩ cách 
mạng kiên cường, kiên quyết đấu tranh vĩ 'Tổ quốc và dân tộc cho 


1 


_NGUYỆN 4y Riidi< AH0Ä TRÍ TƯỚC YỆC nước 


đến hởi thở cuối cùng. 

Nguyễn An Ninhcó tẩm vác một nhà lãnh đạo một cuộc cách mại, 
cho nên chúng ra phẩi ghữ nhữ những cổng hiến quan trọng cáo một 
nhân vật cá iẩm vác lịch sử: 

Càn về những ký niệm trong lóc còn sống với nhau nhiều tháng ở 
. thì tôi phải nói rằng Nguyễn An Ninh iã một c| ch 
mạng giàu lòng yêu nước và ý chí đấu tranh. Chúng tôi đã trải qua. 
nhiễu thời gian để thảo luận và tranh luận rất là gay gắt, về những. 
vấn để cực kỳ quan trong, những quad điểm về học thuyết Mác- 
ấu tranh cácñ mạng ổ nước ta, về tổ chức cách mạng và 
về vai trò của quấn chúng nhân dân... 


trong t\ mi 


PHAM VĂN ĐỒNG 
Cổ thủ tướng Chính phú 

.... Nguyễn An Ninh là một chiến sĩ cách mạng rất năng động, nhạy" 
bên vải thời caộc. Cũ cuộc đời của anh ià cuộc đời đẫy hy sinh, gian 
khổ. bị từ đầy 5 lần cho đến chết trọng địa ngục Côn Đảo, hy sinh cho 
xự nghiệp giải phóng đất nước, giải phóng con người. Trước khi có 
Đẳng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là những nám 1925-1926, nhân 
dân Nam bộ còi anh như một lãnh tự: cách mạng, hơn nữa, họ sùng, 
bái anh như một thẫn tượng, 

Hỗi còn trể, trước khi vào Sài Gòn, tôi có đến Trường Bưởi thăm 
các anh Xiến, Tỷ, Hăn... Các anh đặn tôi: Văò Sài Gòn thế não tôi 
đến nhà ông Ninh, nghe nói ông ấy có đẩy đủ sách cộng, 
tì cho chứng tấy cuốn sách cộng sản hoặc hồi mua giữm. 
Tưởng đầu ông lä cộng sản, không dè, mãi sau này mới biết ông lã 
người cộng sẵn ngỏàÏ Đăng (communiste sans part). Tuy nói ngoài 
Đảng, nhưng anh Ninh có đẳng tính rất cao, cao hơn cả đẳng viên 


chúng mình, có quan hệ mật thiết với anh Hà 1fuy Tập và Nguyễn 


cũng pI 


HÀ HUY GIÁP. 
Mguoyên Viện trưởng Viện Báo tăng Hỗ Chỉ Minh 


"NGUYÊN AA NINH NHÀ TRÍ THỨC YÊU NƯỚC. 


— kịch sử tự tưởng Việt Nam thời kỳ hiện đại chép tên tuổi Nguyễn 
An Ninh là một trong số những người đầu tiên, nếu không phái chính 
anh là người đẫu tiêm, đã tuyến truyền cổ động có bê sâu, có bễ rộng, 
có hệ thống những tư tường lớn của đại cách mạng Pháp 1789-1792, 
Ninh là người Việt Nam đầu tiên ð Sài Gòn hô hào thanh niên hãy 
thoát ra khối cái hẹp hòi của Khổng giáo, thoát ra khỏi cái rằng buộc 
của gia đình mà đĩ xa, đi thật xa, ngỡ hẳu trang bị được cho mnình một 
lý tưởng cao cả, không lý tưởng cuo cả thì không làm nên vị 
nào, Anh cho rằng thanh niên phải học tư tưởng tiến bộ phương Tây 
thì mới có thể trở lại tốt đẹp với văn hóa phương Đông. Đó là vào 
năm 1923, Ninh chưa đói rỡ cho thanh niên chúng tô 
tưởng cao cả mà thanh niên phải có là lý tưởng nào, nhưng anh đã 
đăng trên báo “Chuông rẽ” toàn văn Tuyên ngôn của Đảng Cộng 
sản của Mác vàÄẢngghea. Thuở ấy, giữa những năm 20. Ninh luôn 
luôn nói rằng nếu phải lựa giữa cái sống chung thân làm nô lệ với cái 
chết vì dấu tranh giải phóng thì nên lựa cái chết vì đấu tranh, cái chết 
ấy là vinh dự, 

Nguyễn An Ninh:chưa hể là dẳng viên Cộng sản, vậy mà Í\ ra từ 
những nàm 1929-1930. anh đã như là một người Mácxít ~ LêninaiL 
hoạt động trong quần chúng, hoạt động trên lĩnh vực tư tưởng. Trong. 
mắt, trong lồng người Sài Gòn ~ thành phố Hồ Chí Minh. chí sĩ Nguyễn. 
An Ninh là một người cách mạng, xứng đáng được lưu danh bằng bia 
đá tượng đổngz. 


TRẤN VĂN GIÀU 
Giáo Sự - Nhà Giáo Nhân Dân 


„ Hẳn rằng Nguyễn An Ninh là một trong số ít những nhã yêu 
nước hồi những năm 20 đã có một tư duy thật mới mẻ, thậm chí táo 
bạo, khi giải thích với dân chúng ~ nhất là với thanh niên — thế nùo (à 
vấn hóa dân tộc, cần hiểu như thế nào về đi sản văn hóa của cha ông, 
và thế hệ thanh niên đang được lịch sử giao phó sớ mạng cao cã như 
thế nào để giữ gìn và phát huy di sản đó, Trong bài viết nhan để (Ước. 


13 


NGUYÊN AN NINH © NHÀ TRÍ THỨC YÊU NƯỚC 


mới của chúng tá, Nguyễn An Ninh cho rằng: "Nói đến sự trường tồn 
của một giống nôi, trước hết là nói đến văn hóa, nói đến sức sống của 
dân tộc, của giống nồi đó, nghĩa là tất cả những tiểm năng mà dân 
tộc đó đã để lại dấu ấn sâu đậm và töa sáng chối lợi trên tiến trình 
lịch sử của mình. Và người Việt Nam đã từng có một sức sống tạo 
niên một nên văn hóa như vậy ”. 


NGUYÊN PHAN QUANG 
Phó Giáo Sự - Tiến Sĩ 
Năm năm học ở Ngocman, tôi thường hãy lui tới Hội khuyến học 
để dự những buổi nói chuyện, nhất là cuộc điển thuyết của Nguyễn 
An Ninh, Lúc này. ở Sài Gòn, ống Ninh đã xuất bản tờ nhật báo: 
Tiếng chuông rề (La cloche Tê lée) viết bằng chữ Pháp nhưng có nhiều. 
bài vử mang nội dung chống thực dân Pháp. Tiếng chưông rè vang 
lên trong những năm 1922, 1923, 1924; sau vì mật lệnh của Pháp 
ngăn trở người mua báo, Nguyễn An Ninh không có tiễn, phải đóng 
cửa báo. Từ khi lên Sài Gòn học, tôi thường xuyên đọc tờ báu này. 
Có mấy lẫn tôi đến tòa soạn tìm gặp Nguyễn An Ninh để trò chuyện: 
và một lẦn nọ, gặp ông đang chuẩn bị đầu cờ là và báo đern đi bán! 
Năm 1923 trước khi rồi Trường Noocman về Mỏ Cây đạy học, tôi 
có nói với Nguyễn An Ninh gồi báo về Mổ Cày cho tôi. Báo đến tay 
tôi được mấy số thì chỗ quận Mô Cày được mật lệnh chân hết không, 
để lọt văo tay tôi một !ờ nào nữa. 


CA VĂN THỈNH 

Giáo 

... Trong số các giám thị ở trường có hai người là Trần Mộng Bạch. 

và Ngô Đức Diễn có tính thần yêu nước - Hai giám thị này tập họp. 
một số học sinh giỏi ở nội trú, có suy nghĩ chín chấn, cho coi những. 
sách báo hạn chế. Số học sinh chững năm người, trong đó có tôi, Tôn 
Quang Phiệt, Đặng Thai Mai v.v... Những sách báo mà hai giám thỉ 
cho coi là Tiếng chuông rề, Người cùng khổ v.... và cả những tài hệ 
đo Phan Bội Châu gởi rừc Nhật về, Qua những sách báo này, tôi mới 


14 


LÊ xxx xe. Rzœa=.>~x.wNs 
NGUYÊN AN NINH" NHÀ TRÍ TRÚC YÊU NƯỚC. 


biết bộ mặt thật của Pháp. Những chữ "đàn áp”, “giết chúc”, 
lộc" đã gấn liên với thực dân Pháp mà không gượng gạo chút nào. 
“Tôi đã tính thêm ra. Chưa biết Nguyễn Ái Quốc là ai nhưng tôi hiểu. 
được rằng thế hệ mới chịu ảnh hưởng của văn hóa Pháp cũng có 
người yêu nước chống Pháp. Tôi có ý niệm ghét Tây từ đây. 


PHẠM THIẾU 
Giáo sực 


... Tôi còn theo dõi rất kỹ các phong trào Nguyễn An Ninh, Phan 
Châu Trịnh. Tôi ủng hộ mấy người này và tìm đọc sách báo mã họ 
viết ra, nhưng vì còn sợ uy thế của người Pháp nên không dám để lộ 
quan điểm của mình. Những tờ báo 7a Lưưe (Tranh đấu). Ea Cloche 
felée (Tiếng chuông rè)... tôi sưu tập rất kỹ. Chính ảnh hưởng của các 
ông này cộng với hình ảnh bất công thấy từ hổi nhỏ đã giúp tôi vẫn 
giữ được mình, không rượu chè trai gái, không hà hiếp bóc lột dân 
nghèo và dễ dàng chuyển hướng đứng về phía nhân dân, mặc dù sự 
chuyển hướng này khá chậm: đến 54 tuổi tôi mới thực sự hiểu và biết 
cách mạng. 


PHAN VĂN CHƯƠNG 
Nhân sĩ trí thức 


15 


"NGUYÊN AN NINH z NHÀ TRÍ THỨC YÊU 


1ó 


NGUYÊN AN NINH - NHÀ TRÍ THỨC YÊU NƯỚC lữ 


N guyên An Ninh một chiên sĩ 
yêu nước & cách mạng 


TRẤN VĂN GIẢU: 


“Tháng này, cách đây 50 nấm, chí sĩ Nguyễn An Ninh từ trần tại 
nhà ngục Côn Đảo. Như bảo nhiêu người bạn tù khác, anh Ninh bị 
vùi trong cát Hàng Dương. Những người tù thường phạm và một số. 
lính gác ngục thương người quá cố, cảm phục người cách mạng, lền 
dánh dấu nơi chỗn cất, rồi, dần dân nổi lên một ngôi mộ đá Nguyễn 
An Ninh giữa nghìn vạn ngồi mộ cát mà gió Biển Đông không phân 
biệt bào môn thành bình địa. 

Nguyễn An Ninh, quê ở vùng “18 thôn vườn trẩu”, học ở Hà Nội, 
ở Paris, tốt nghiệp đại học luật khoa, sau Đại chiến thế giới lần thứ: 
nhất về Sài Gòn, không làm nghề luât sư nhiều danh lợi mà dùng lời 
nói, câu văn làm chiêng, làm trống cảnh tỉnh, tập hợp đồng bào. Thuờ 
ấy, trừ trạng sư Monin không ai nói giỏi bằng anh, anh có tài lôi cuốn; 
trừ luật sư Phan Văn Trường không ai viết hơn anh; bút pháp bén như 
ươm, ý nghĩa thâm tẩm mà lại rõ như vật phơi đưới ánh sáng mật 
trời, Người anh Ninh, tóc chấm vai, mắt sáng như sao, tiếng trong như' 
chuông; ở đất Sài Gòn mà mặc bà ba, đi guốc, bán báo Chuông Rè 
của mình viết. Hình ảnh đó tự nó đủ gây cảm tình sẫu sắc với đồng. 
bào. Giả thì nói "Ninh vì nghĩa không vì lợi”. Trẻ thì nói *Ninh vì dân 
không vì mình”. Tụi Pháp, tụĩ để huể thì nói *Ninh lập đị ". Có lập đị 
không không biết, duy biết rằng đồng bào "mê", phục Nguyễn An 
Ninh, Một lẫn ở tù, bị đày đi Chãu Đốc, bị bắt đi đập đá ở Núi Sam, 
Ninh đến chỗ làm khổ sai thì đẩn các làng âm ẩm kéo nhau "đi xem 


nhatbook.com l 


_NGUYỄNAAA NINH ~ NHÀ TRÍ THÚC YÊU NƯỚC 


ông Ninh” đông như chợ phiên: chủ tích phát sợ, phải trả Ninh về 
Khám Lớn. Khoảng năm 1932, bị lính kín theo sát quá. không làm gì 
được, Ninh đi bán dầu cù là ở nhiều nh trên. một chiếc xe đạp, đi tới 
đâu, hŠ đừng xe, rao lên thì hàng chục, hàng chục. đồng bào tựu lại, 
mua dầu thì ít, xem ông Ninh thì nhiều hơn. 

Một thuờ, Nguyễn An Ninh là thần tượng của. đồng bào lục tỉnh, 
của học sinh chúng tôi 

Con người sôi nổi, đại chúng đó, hùng hiên ở diễn đàn, bén nhọn 
trên cột báo, không chút sợ Tây, tà, vào tù như về quê, con người ấy 
đồng thời là một người trằm tư, mặc tưởng. Trên nhà anh chị Ninh ~ 

nói cả chỉ vì cơ ngơi này là do chị làm ra -nhà nằm ẩn trong mỘt vườn 
xoài tám mẫu, khách ehú ý đến cái chuông lớn, cái mỡ cũng lớn trên 
bàn giấy. Chái trên, đầy kín hải gian nhà, là một hằng tử sách cao. 
năm tẳng có đô tác phẩm của thánh hiển, giáo chủ cổ, kim, đông, tây, 
cố Rousseau (mà anh: đã dịch Khế ước xã hội), có Montesguieu, 
'Voltaire; có Platon, Khổng Tử, Kinh Phật, Tagore, Tôn-Dật Tiên, nổi 
bật nhất là có gẩn hết các tác phẩm của Nhà xuất bản Xã hội và 
Faubourg Saint-Denis mà Đảng Công sản Pháp bảo trợ. Tôi tò mò 
thấy bộ 7w bản đã được rọc. 

Nguyễn An Ninh là một chính khách học giả, một nhà chính trị 
hoạt động. Trước hết anh là một con người của quẩn chúng, là người 
con của nhân dân. 

'Ở Pháp, Nguyễn An Ninh thuộc về nhóm Nguyễn Ái Quốc, Phan 
Chu Trinh, Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền... Vẻ nước, anh 
xuất hiện từ năm 1923 ở Sài Gòn, đặc biệt là từ cuộc diễn thuyết VỀ 
Cao vọng của thanh niên. Bài nói có tiếng vang rất lớn, thực tình từ 
xau khi báo Diễn đàn bản xứ công bổ yêu sách lầm điểm của Nguyễn 
Ái Quốc, chưa có một sự kiện chính trị-văn hóa nào lớn hơn về ảnh 
hưởng trong dư luân. Đến mức thống đốc Nam kỳ bấy giờ là Coghaeq 

gọi Ninh lên, bảo rằng: “Chúng tôi không cần có trí thức, nếu ông. 
muốn tìm trí thức thì bãy đỉ sang Mát:xcơ-và mà tìm”. Thống đốc nói 


18 


"NGUYÊN AX RIAH- NHÀ TRÍ THỨC YỆU NUỐC. 8 


đại mà lại đúng! Nguyễn Án Nĩnh từ đó vừa tìm cách cảnh tỉnh đồng, 
. vừa tập hợp lực lượng yêu nước. Để cãnh tỉnh đồng bào, trưác. 
hết là để cảnh tỉnh niên và trí thức tây học, anh lập tờ báo. 
Chuông Kè, tờ báo tiếng Pháp chống thực dân Pháp đầu tiên ở nước 
ta, nói một cách công khai là tuyên truyền tư tưởng của cách mạng. 
Pháp, chống chủ nghĩa thực đân, chống chủ nghĩa lập hiến. Lúc này, 
Ninh vừa liên lạc với những “hội kín” của nông dân Gia Định ~ Chợ. 
Lớn, Tân An tự động lập lại sau thất bại của khởi nghĩa 1916 phá 
Khám Lớn, lại vừa bất đầu đặt cơ sở cho Thanh niên cao vọng đẳng 
gần cùng lúc với "Thanh niên đăng” công khai của Trần Huy Liện, 
Nguyễn Văn Bá. Hoạt động chính của Ninh là chung quanh báo 
Chuông Rè, sau đó là báo Án Nam. Người ta chú ý rằng Chuông Rè và 
An Nam gần như không số nào không có bài lấy ở báo L'humanitế, eơ. 
quan Trung ương của Đăng CS Pháp. Ninh và nhóm Chuông # ủng 
hộ các cuộc bãi công (như Ba Son) các cuộc Đãi khóa (như Chasseloup 
,Laubat), các cuộc biểu tình (như bến Nhà Rồng). Và, đáp lại khi 
Ninh bị bắt giam thì thợ thuyển nhiều nơi bãi công, học sinh nhiều nơi 
bãi khóa để đồi thả Ninh. 

Một chuyện lớn lâu nay ít được kể: Việt Nam quốc dân đẳng mạnh 
ở Bắc mà không có cơ sở ở Nam, muốn hợp nhất tổ chức với đoàn thể 
Ninh. Ninh cự tuyệt, đoàn thể Ninh, trái lại, rất gần gũi với Tân Việt. 
Khi Đông Dương Cộng sẵn liên đoàn gia nhập Đảng Cộng Sản Việt 
Nam (đầu 1930) thì nhiều người ở tổ chức hội kín Nguyễn An Ninh 
sia nhập Nông hội và Đảng Công Sản. Anh Ninh ở tù thì chị Ninh 
làm việc giới thiệu cần thiết. Ra tù, anh Ninh đi bán dầu cù là, cũng. 
là một cách giới thiệu những cơ sở mà chị Ninh không biết. 

Những năm 1932, 1935 ở Sài Gòn những người cộng sản lẩn dầu 
tiên vận động tranh cử Hội đồng thành phố, sử dụng công khai hợp 
pháp dể gây dựng lại phong trào quần chúng, thì sáng. kiến và công 
lao của Nguyễn An Ninh là rất đáng. kể. Tranh cử Hội đẳng thành. 
phố, Nguyễn Văn Tạo cố nhiều Xinh nghiệm ở Paris. Biết luật pháp 


1 


_NGUYỄN AX NINH + NHÀ TRÍ THÚC YÊU NƯỚC 


của chế độ thuộc địa, cồn có ai hơn Nguyễn An Ninh? Ra đời một 
chiến thuật mới vận động sau cao trào 1930-1931 để vượt đua thoái 
trào 1931-1932 gắn liền với tên tuổi của Ninh tuy anh không lần nào 
ghỉ tên trong sổ lao động của Tạo. Hồi đó chúng tôi gọi Tạo ¬ Ninh là 
một lăng-đem (xe đạp hai người cùng đạp). Miếng đất được chuẩn bị 
đây đủ cho năm 1936. khi Mặt trận bình dân. thấng cử ở Pháp thì Ninh: 
và vài bạn có sáng kiến tổ chức Đ6hg Dương đại hội, sáng kiếu đó đã 
được Đăng Cộng Sản chấp nhận và từ đồ phong trào Dân tộc dânrchủ 
lại lên cao trước nay chưa từng thấy. Đông Dương đại hội bị Pháp 
cấm. Một số bạn cũa Ninh và Ninh bị bắt giam: Ninh, Tạo mở cuộc. 
đấu tranh bãi thực đài 30 ngày - dài nhất trong lịch sử Khám Lớn - 
Sài Gòn. Thành ủy tổ chức tổng đình công, ủng hộ Ninh, Tạo, Dưới 
các áp lực, Pháp phải thả Nĩnh ra và Ninh tiếp tụe đóng vai trò của 
mình trong Mặt trận dân chủ, hợp tác chật chẽ với Nguyễn Văn Tạo, 
Hà Huy Tập. Chiến tranh thế giới lắn thứ hai sắp nổ, Pháp lại bắt 
Nguyễn An Ninh. Lần này chúng đầy anh ra Côn Đảo. Ở đây anh bị 
bệnh nặng mà kbông có thuốc men, anh từ trần tháng 8-1943. Vòm 
trời còn đen, mtột ngôi sao rụng. 
Anh Ninh, anh không cầm cư nổi thêm hai nắm nữa sao anh? 
Lịch sử tư tưởng Việt Nam thời kỳ hiện đại chép tên tuổi Nguyễn 
An Ninh là một ưong số những người đầu tiên, nếu không phẩi chính. 
anl| là nguời đầu tiên, đã tuyên truyền cổ động có bể sâu, có bể rộng. 
có hệ thống những tư tưởng lớn của Đại cách mạng Pháp 1789-1792. 
Ninh là người Việt Nam đầu tiên ở Sài Gòn hỗ hào thanh niên hãy 
thoát ra khỏi cái hẹp hỏi của Khổng giáo, thoát ra khỏi cái ràng buộc 
của gia đình mà đi xa, đi thật xa ngõ hầu trang bị được cho mình một 
Ìý tưởng cao cả, không lý tướng cao cả thì không làm nên việc lớn 
nào. Anh cho rằng thanh niên phẩi học tư tưởog tiến bộ phương Tây 
thì mới có thể trở lại tốt đẹp với văn hóa phương Đồng. Đó là vào 
năm 1929, Ninh chưa nói rõ cho thanh niên chúng tôi vậy chổ lý 
tưởng cao cá mà thanh niền phải có là lý tưởng nào, nhưng anh đã 


20 


Xgghỗt of R thực Vi tước lê 
đăng trên báo Chuông Rè toăn văn "Tuyển ngôn của Đăng cộng sản 
của Mác và Ang-ghen. Thuở ấy giữa những năm 20, Ninh còn hoài 
nghỉ chưa biết con đường cách mạng (bao gồm khởi nghĩa vũ trang) 
có thể dánh đuổi nổi đế quốc thực dân không, nhưng anh luôn luồn 
nói lên rằng nếu phải lựa giữa cái sống chung thần làm nô lệ với cái 
chết vì đấu tranh giải phóng thì nên lựa cái chết vì đấu tranh thì hơn 
chết ấy là thành nhân, là vinh đự, 

Nguyễn An Ninh chưa hể là đẳng viên cộng sản, vậy mà Ít ra từ 
những năm 1929-1930 anh đã như là một người mác-xít, lê-nin-nft 
oạt động quần chúng, hoạt đông trên lĩnh vực tư tưởng. Trong những, 
năm 1930 có thể nối rằng sách phê bình Phật giáo của Nình có chiều 
xâu lý luận tư tưởng hơn nhiều so với các luận văn cùng để tài củu 
Hải Triểu (Nguyễn Khoa Văn) và của Hỗ Nam (Trần Văn Giàu). Ở 
tác phẩm lớn này, Nguyễn An Ninh tỏ ra là một nhà triết học duy vật 
biện chứng — duy vật lịch sử. Trong đấu tranh chính trị, anh Nình tỏ ra. 
là một nhà lý luận theo sát đường lối của Đảng, sát chủ nghĩa Mác ~ 
Lênin. Và, bây giờ đọc lại cuộc bút chiến sôi nổi, kéo dài giữa Nguyễn 
An Ninh và Tạ Thu Thâu trên báo Tranh đấu năm 1937 sẽ thấy Ninh 
sâu sắc, vững vàng như thế nào khi anh khẳng định đường lối Mặt 
trận dân tộc dân chủ, bác bổ chủ trương mặt trận vô sản của Thây. 
Ninh phần rằng: Thâu tuy nói nhiều nhưng kỳ thực Thâu không có 
lập trường giai cấp công nhân, và không hiểu học thuyết đấu tranh 
giai cấp của Mác, Lẻ-nin. Nnh nhất tí với Hà Huy Tập, gần gũi với 
những người cộng sẵn. "điều đó càng quý ”. 

Trong mất, trong lòng người Sài Gòn — thành phố Hỗ Chí Minh, 
chí sỉ Nguyễn An Ninh là một người cách mạng, xứng đáng được lưu 
danh bằng bia đá tượng đồng. 


vì 


{*) Báo Nhân đán số ra ngày 13-8-1993. 


21 


NGUYÊN AN MINH _ NHÀ TRÍ THỨC YEU NƯỚC 


+2 


"NGUYÊN AN NINH — NHÀ TRÊTHÚC YÊU NƯỚC. [lE) 


Chí sĩ 
Nguyên An Ninh 


TTTRÂNBẠCH BĂNG _ 


Từ trong tấm lòng, tôi tự thấy mình không đủ tư cách viết về chí xĩ 
Nguyễn An Ninh — một ong những khuôn mặt lớn của Việt Nam 
hiện đại. Bởi vì khí tôi chào đời; Nguyễn An Ninh đã là một ngôi sao. 
trên vòm trời yêu nước - khoảng cách 26 tuổi không thể xem như 
cùng thế hệ. Nguyễn An Ninh chỉ kém Nguyễn Ai Quốc I0 tuổi = đó 
là những người có thể trao đổi với nháu về một cái gì ngoài cơm áo 
chủ bẩn thân, Lễ ra, anh Trần Văn Giàu làm việc này nhân Ngày 
sinh thứ 90 của Nguyễn An Ninh -anh Sáu Giàu thua chí vĩ 10 tuổi; 
đại kháj còn ngồi được chung suy tính thế thái nhân tình nếu không, 
kể hai người “vừa là đồng hướng lại đồng hương”. Rủi thay, anh Giàu 
dang ở Tây Ban Nha, trình bày luận để "Cách mạng tháng Tắm, 
những nét độc đáo” trong một hội nghị sứ học quốc tế. Người hiểu. 
chí sĩ Nguyễn An Ninh là anh Hà Huy Giáp - cũng rồi thay ~ sức 
khỏe không cho phép. Thế là Nguyễn An Tịnh, con trai của chí sĩ, 
đùn gánh nặng quá sức che tôi, một hậu bối. Khi tôi tham gia cách 
mạng. chí sĩ đã vào tù. Mối liên lạc còn lại chắc vìtôi có đọc các bài 
cũa Nguyễn Án Ninh: vì khi tôi vào cách mạng thì hành vi Nguyễn 
và vợ tôi biết ~ và rất thân - bà 
lớn lên trong lình thương của bà Nĩnh 


An Ninh vẫn còn vang v0) 
Nguyễn An Ninh; vì con tổ 
dưới mái trưởng ¡ và vì tôi quen biết Tịnh, Minh, con của chí sĩ. 
“Tôi viết bài này theo ý nghĩa đó - ý nghĩa pha trộn lòng ngưỡng, 
mộ chí sĩ, lòng biết da bà Ninh, tình đông đội với con cái của chí sĩ, 


23 


lP #8thgg?hoi2höi7g/04061801u, 


Chín mười năm ngày sinh cũa một nhân vật cỡ lớn cửa lịch sử 
hiện đại đòi hỏi một hội thắo khoa học - và Hội đỗng Khoa học xã 
hội thành phố Hô Chí Minh dự định làm việc đó cho nên bài viết của. 
tôi bạn chế trong một vài suy nghĩ thiếu mạch lạc, xoay chung quanh, 
vấn để đánh giá cụ Nguyễn Án Ninh. 

“Trước hết, tôi muốn làm sáng tổ một luỗng đư luận. Trong thời kỳ 
miễn Nam bị tạm chiếm, cũng có một số người nghiên cửu thân thế. 
sự nghiệp Nguyễn An Ninh. Không ít ý kiến đáng trân trọng. Đó là 
những ý kiến đặt Nguyễn An Ninh lên tẩm vóc chí sĩ, một nhà yêu 
nước nuôi nhiều eao vọng ~ mà tên Đăng Thanh niên Cao vọng do cụ 
sáng lập thể hiện hoài bão của cụ. Một số người khác tìm đủ mọi 

cách chứng minh Nguyễn An Ninh là một “phẩn tử theo chủ nghĩa 
quốc gia thuần túy”, có quan điểm chống chỉ nghĩa Cộng sắn. Động 
cơ "lôi kéo” cụ Nguyễn An Ninh về một trận địa xã lạ với cụ không 
phải ngẫu nhiên. Người ta để cao Nguyễn Thái Học cũng theo chiều 
hưởng ấy. 

Đúng, ở Việt Nam có chú nghĩa quốc gia, có tổ chức chính trí theo 
chủ nghĩa quốc gia. Ở đây, chúng ta không làm công việc phân tích 
những mặt tích cực cùng những mặt hạn chế của xu hướng dân tộc 
chủ nghĩa Việt Nam vào thời đại phải đương đầu với ách. thống trị tư. 
bản; mà ghi nhận vai tò lịch sử của phong tào, tổ chức, cá nhãn 
đóng góp to lớn vào sự nghiệp thức tỉnh quốc đân; chính Đảng Cộng 
xản thừa kế cổ khí thế lấn kinh nghiệm cña trào lưu tiển bối này théo 
cách riêng của mình và không ít người đi vào Đảng Cộng sẵn qua 
giác ngộ yêu nước; thậm chí, qua tổ chức có xu hướng dân tộc chủ 
nghỉa. Chúng ta có thể kể Trần Huy Liệu, Đặng Thai Mai, Trần Hữu. 
Độ, Trần Xuân Đệ, Tôn Quang Phiệt và nhiều vị khác. 

Nhưng, khoác cho cụ Nguyễn An Ninh chiếc áo đối lập với chủ 
nghĩa và Đẳng Cộng sẵn lại xuất phát từ một động cơ rõ rệt bởi một 
số người sau khởi nghĩa Yên Bái thất lạc; hoặc đào vong sang Trung 
Quốc và mất dẫn bần sắc dân tộc, hoặc đẫu hàng thực đần Pháp; khi 


7z 


"NGUYỄN ÁN NINH - NHÀ TRÍ THỨC YÊU NƯỚC. 


Cách mạng tháng Tám nổ ra, dựa hơi quân Lư Hán mong giành địa 
vị, khi kháng chiến bùng nổ, lại dựa hơi quân xâm lược hết Pháp rồi 
Mỹ; bán rao chiêu bài “quốc gia”— số người ấy "khủng hoẳng" các 
nhân vật tiêu biểu. Nguyễn Hải Thần hay Vũ Hồng Khanh hay Trương 
Bội Công đã chết từ lâu trong ký ức của nhân dần. Trọng điểm của 
trường chính trị từ năm 1954 vẻ sau lại là miễn Nam, cho nên "suy 
tôn” cụ Nguyễn An Ninh ~ suy tôn một cách xuyên tạc — tức tìm hậu 
thuẫn cho quá khứ. 

Cụ Nguyễn An Ninh không phải là đẳng viên Đảng Cộng sẵn ~ 
chúng ta sẽ để cập ở phần sau ~ nhưng không có gì hiển nhiên hơn 
việc cụ không bao giờ chịu xếp chung hàng với những *bao bì” quốc. 
giai dù là Ngô Đình Diệm, chứ không nói Nguyễn Văn Thiệu. 

Càng nói thẳng rằng trong hệ thống nghiên cứu giai doạn lịch sử: 
Việt Nam hiện đại của các cơ quan khoa học và giáo dục nước ta, kể 
cả Lịch sử Đảng và Học viện Đảng cao cấp, cụ Nguyễn An:Ninh 
chưa được một chỗ đứng đúng với tẩm vóc của cụ. Tôi không tin chỉ 
vì thiếu tư liệu mà vì thái độ đánh giá nhân vật lịch sử của chúng ta ít 
nhiễu vẫn còn mang tính biệt phái. Đánh giá một con người quan 
trọng nhất là thông qua tư tưởng và hành vị cụ thể của con người đó 
trước các vấn để chủ yếu của xà hội ~ ở đây, trong điều kiện chúng ta 
mất nước, vấn để chủ yếu là nền độc lập. Nguyễn An Nình sớm có 
mnặt trong hàng ngũ yêu nước, với nét đặc thù: một sinh viên học rất 
giỏi, chọn ngành luật (và ngành luật tại Paris): khi tốt nghiệp cử nhật 
thay vì vào bộ máy công chức, cụ hoạt động chính trị tự đo ~ một năm 
sau khi về nước, eu diễn thuyết cổ vũ cho việc nâng cao đân trí. Cũng, 
năm đó, 1923, Nguyễn An Ninh trở sang Pháp gọi là sửa soạn bảo vệ 
luận án tiếp sĩ luật; nhưng cụ lại làm khác: ao đổi ý kiến với bạn bè, 
đồng chí về bước đường phát triển của đất nước. Tháng 10 nắm 1923, 
Nguyễn An Ninh đã ở Việt Nam và xuất bản quyển sách dịch tác 
phẩm Conyrat sociat (Khế ước xã hội) của 1.1. Rousseau: Tờ Tiếng 
chuông rè do Nguyễn An Ninh chỗ trưởng ra đồi trong. lúc này. Rồi 


z 


lê) "NGUYÊN Ay SINH NHÀ YRÍ THỨC YÊU Nước 


Nguyễn An Nẵnh lập "hội kín”, vào tà ra khára, bán cù là hiệu "Đồng 
bào `. Một cuộc đời sôi nổi. cho đến ngày nhấm xmất ở Côn Đảo tuổi 
mới 43. 

“Thất quá vội vàng nếu chúng ta đánh gi Nguyễn An Ninh trong 
vũng non 35 năm hoạt: động như một thể hoàn chính của tư duy. Song, 
với noa 25 năm ấy, một thành niên rỗi một Ưng. niên gây sóng pBió 
trên trường chính tị một xứ thuộc địa. bản không phải là biển tượng 
phổ biến. Nguyễn An Ninh có tư tưởng xã hội chủ nghĩa không Có. 
Nguyễn An Ninh có chống chủ nghĩa cộng: sẵn không? Bất đỗng điểm. 
này điểm khác thì có: còn chống thì không. Liệt Nguyễn An Ninh 
vào hệ ý thức nào? Dân chữ tư sắn? Quá hơn. cao hơa. Xã hội chủ 
nghĩa? Đang ở ngưỡng cửa. Tôi dám quã quyết: Nếu Nguyễn An 
"Ninh sống đến Cách mạng tháng Tầm và tham gia kháng chiến, cụ là 
môtngười Công sắn, một người xã hội chủ nghĩa trung thực, đứt khoát. 
Cụ Huỳnh Thúc Kháng, cụ Phan Kế Toại v.v: côn. xếp chung hàng 
ngù với những người Cộng sẵn. nói gì Nguyễn An Ninh. Còn Nguyễn 
An Ninh không vào Đăng Cộng sẵn phải đâu như miệt chứng cứ "chống 
Cộng ". Chẳng riêng cụ, nhiều nhà yêu nước khác vào Đăng Cộng. 
sẵn trong một thời điểm thích hợp: 

'Vã lại, đây lã một tí thức ~ vào những năm đầu của thế kỷ. cử 
nhân luật Paris thuộc loại trí thức *bự” — tiếp nhận nên dâu chủ của 
Đại cách mạng Pháp: trong những hoàn cảnh hoạt động xác định. 
chúng ta không thể đòi hỗi cao hơn. Lấy Nguyễn Ái Quốc làm chuẩn, 
túng ta sẽ khó m những nhân vật tạo ra lịch sử theo phong cách mô 
mỗi người giữ đấu ấn của chính mình. Tại sao chúng ta không 52 
Nguyễn An Ninh với Nguyễn Thế Truyền chẳng hạn? 

“Từng cá nhân, tính xuyên suốt đôi khi gián đoạn trong quá trính 
bình thành bản: Ranh, những gián đoạn ngấn. Tôi cho rằng vẽ trước 
một khuôn trừu tượng để đo đạc con người cụ thể là "cửa quyền ” 
trong nghiên đứu khoa bọc, một loại “học phiệt" bất kể nhân danh 
cho cái gì. 


?6 


"NGUYÊN AN NINH - NHÀ TRÍ THỨC YÊU NƯỚC 


Trong đời sống thực, có người vào một lúc nào đó th 
lòng khi vấp khó khăn ~ phải chăng như thế là hồng tất cả? Tôi không. 
nói trường hợp vận dụng sách lược nhằm mưu đổ cái lớn hơn. 

“Tôi không thuộc phái đánh giá Nguyễn An Ninh toàn bích. Song, 
tôi nghĩ đánh giá Nguyễn An Ninh phải tứnh đến. điều kiện lịch sử mà. 
Nguyễn An Ninh tổn tại và hoạt động. Tức, cách khác, người đánh 
giá Nguyễn An Ninh vẫn phải hiểu mình đang ở đâu và đang nói về 


gì: 

Nguyễn An Ninh, một nhân vật lỗi lạc Việt Nam. Chúng La kính 
trọng cụ như kính ưọng các cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trình, 
Nguyễn Quyền, Huỳnh Thúc Kháng. Trương Gia Mõ, Nguyễn Sinh 
Sắc, Trần Hữu Độ v.v.. tức kính trọng những lẫm vóc cuối cùng để 
Tại cho hậu thế nhân cách và đôi điều về tư duy cần suy nghĩ. 

Sau Cách mạng tháng Tấm, ở miễn Nam, có một cử chỉ đồng ca 


tối tên một số địa danh. như Huế là Hoàng Diệu. “Quảng Ngãi 


Huân. Rạch Giá là Nguyễn Trung Trực, Chợ Lớn (tức Long An hiện 
nay) là Nguyễn An Ninb.. Lúc tâm hồn phơi phới, con người đánh giá 
lịch sử trong sáng hơa, công bằng hơn. 

'Tôi hy vọng giối khoa học lịch sử Việt Nam sẽ, theo đạo lý Việt 
Nam, đặt Nguyễn An Ninh tương ứng với cống hiến của bậc chỉ sĩ 
tắm vóc lớn này. 


?7 


NGUYỄN AN NINH - NHÀ TRÍ THỨC YÊU Nước 


728 


NGUYÊN AN NINIE+ NHÀ TRÍ THỐC yêu ước. lÊP 


„ Nhà tưởng niệm 
Nguyên An Ninh - Công trình ' 
tiểu biêu của nhiêu thê hệ 


LỄ HỒNG LIÊM. 


"Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà trí thức yêu nước Nguyễn 
An Ninh, Thành phố Hễ Chí Minh long trọng làm lễ khỗi công công 
trình nhà tưởng niệm Nguyễn An Ninh tại Trung Chứnh, xã Mỹ 
Hòa, luyện Húc Môn (nay thuộc quận 12, TP.HCM). Thay mặt Sở 
VHTT TP.HCM, tôi xin được ôm lại một số nết chính về thân thế và 
sự nghiệp của nhà trí thức yêu nước Nguyễn An Ninh. 


Nguyễn Án Ninh sinh ngày 15/9/1900 trong bối cảnh thực dân Pháp 
vừa mới áp đặt quyền thống trị trên toàn nước Việt Nam. Suốt thời 
niên thiếu đến năm 18 tuổi (1918) trước khi dụ học ở Pháp, Nguyễn 
An Nình đã từng chứng kiến và biểu rõ cảnh khổ của nhân dân ta bị 
mất tự đo đưới sự đô hộ và nô dịch của thực dân Pháp. 

“Từ năm 1918 đến 1920, Nguyễn An Ninh lọc Đại học Luật và tốt 
nghiệp cử nhân Luật. Trong thời gian học và lưu lại Pháp, ông đã 
nghiên cứu và tiếp thụ tư tưởng tiến bộ của cách mạng Pháp, đã đọc 
và nghiên cứu yêu sách 8 điểm của Nguyễn Ái Quốc gởi hội nghị 
'Versailles năm 1919. 

Ông nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin, đặc biệt là "Tuyên ngôn 
Đảng Công sản” của Mác-Ăng-ghen. 

Tháng 10-1922, ông về nước, mang trong rnÌnh một tự tưởng vỀ 
quyển tự do-tư tưởng nhân quyền, dân chủ và dân quyền. Với lòng, 
yêu nước, đã được khắc sấu trong tâm. khẩm, ông đã vận dụng tư. 
tưởng tiến bộ của cách mạng dân chủ tư sẵn Pháp được ghí vào hiến 


z” 


pháp của nước Pháp năm 1790 để làm vũ khí sắc bén, hợp pháp và 
công khai đấu tranh với chính quyển cai tr của Pháp ở Việt Nam, 
Ông lập tờ báo “La Cleche Fêlée” (tức tờ Tiếng Chuông Rè) làm 
'phương tiện để tuyên truyền đồi quyền tự do độc lập cho quốc gia và 
dân tộc (về sau ông đã mời Tiến sĩ Luật sư Phan Văn Trường ở Pháp 
về làm chủ nhiệm chính ưị để cùng đấu tranh hợp pháp). Nguyễn An 
Ninh cũng đã có những cuộc diễn thuyết trước đông dâo: quần chúng 
nhằm tố cáo tôi ác, bất công của chế độ cai trị thuộc địa, khơi đậy 
lòng yêu nước tỉnh thẫn đu tranh đòi quyển tự do độc lập cho dân 
tộc. Tổ chức thằnh lập tổ chức “Thanh niên Cao vọng” để tuyên 
truyền lý tưởng yêu nước trong thanh niên bằng nhiều hình thức hoại 
động phong phú như làm báo và sử dụng báo làm phương tiện tuyên 
truyền tỉnh thần yêu nước và đấu tranh với kẻ thù, đặc biệt là đăng 
toàn văn "Tuyên ngôn Đẳng Cộng sản” trên báo YLa Cloche Fê]ée ” 
Qua bài viết ước mơ cảa chúng ta, Nguyễn An Ninh cho rằng “Nói 
đến sự trường tổn của một giống nòi, trước hết là nói đến văn hóa, 
nói đến sức vống của dân tộc của giống nòi đó, nghĩa là tất cả những 
tiểm năng mà dân tộc đó đã để lại dấu ấn sâu đậm và tỏa sáng chói 
loi trên tiến trình lịeh sử của mình, và người Việt Nam đã từng có mỘt 
sức sống tại một nễn văn hóa như vậy *. Việc nhận thức rõ sức mạnh 
của một đân tộe được bắt nguồn từ truyền thống lịch sử, văn hóa của 
dân tộc là sức mạnh trường tổn của dân tộc của Nguyễn An Ninh ở 
thời điểm lúc bấy giờ, có thể được coi là sự nhận tức của một nhà 
văn hóa uyên thâm. 

Quá trình hoạt động của Nguyễn An Ninh đã được đông đảo đồng. 
bào hưởng ứng và kính phục, ông được thực đân Pháp xem là “phẫn 
tử nguy hiểm " chống lại chính sách cai trị của thực dân Pháp ở Việt 
Nam, nhưng chúng vẫn không lăn éì được. Ngay cả lần diễn thuyết 
công khai trước đông đảo nhân dân (khoảng 3.000 người) tải nhà đì 
ruột - bà đốc phủ Nguyễn Tấn Tài tại xóm Lách ngày 21/3/1926 
chúng mới “bắt nguội” ông tại nhà: Suốt từ 1925 đến 24/3/1926 là 


30 


NGUYỄN AN NINH - NHÀ TRÍ THÚC YÊU NƯỚC l8 


thời kỳ hoạt động đối lập công khai chống lại chế độ cai trị của thực 
dân Pháp biểu hiện sáng ngời một khí phách và tính thần yêu nước. 
nồng nhiệt của Nguyễn An Ninh. 

Năm 1928, Nguyễn An Nĩnh bị thực đân Pháp bắt lẫn thứ hai vẻ 
tội lập Hội kín và bị chúng giam ở Khám lớn Sài Gòn cùng với Phạm 
'Văn Đồng (cố Thủ tướng Chính phủ) và chịu án:3 năm đến tháng 10/ 
1931. 

Ra tù, Nguyễn An Ninh càng hoạt động sâu rộng đến các tắng lớp 
quần chúng và ngụy trang với hình thức *ngưỡi đi bán đầu cũ là” để 
tổ chức các cơ sở của tổ chức “Thanh niên Cao vọng” do ông sáng 
tập. 

Năm 1939, Nguyễn An Ninh bị đế quốc Pháp bất và đày ra Côn 
Đảo (1940). Tại đây, ông đã găp Nguyễn Văn Linh (Cố Tổng Bí thư 
Đảng Cộng sản Việt Nam) và cùng đoàn. kết với những người cộng. 
sản để chống lại chế độ nhà tù tần bạo của để quốc Pháp. Năm 1943, 
Nguyễn An Ninh lâm bệnh nặng và đã yên nghỉ tại nghĩa địa Hàng 
Dương, Côn Đảo, 

Các nhà lãnh đạo của Đẳng và nhà nước ta đã đánh gìá cao sự. 
nghiệp của Nguyễn An Ninh: “Nhà chí sĩ Nguyễn An Ninh, nhà yêu. 
nước vĩ đại” (Cố Tổng Bí thư Đảng Công sân Việt Nam-Nguyễn Văn 
Linh) 'suyễn An Ninh là một chiến sĩ cách mạng giàu lòng yêu. 
nước và ý chí đấu tranh * (Cố Thủ tướng Phạm Văn. Đồng). "Nguyễn 
An Ninh là một chiến sĩ cách mạng... hy sinh cho sự nghiệp giải phóng 
đất nước, giải phóng con người” (lời Cố Ủy viên Trung ương Đẳng - 
Hà Huy Giáp). "Nguyễn An Ninh chưa hể là Đắng viên Đảng Cộng. 
sẵn, vậy mà íLra từ những nănn 1929-1930, đã như là một người MacxÍC 
Liêpinnít hoạt động trong quần chúng, hoạt động trên lĩnh vực tư tưởng. 
“Trong mất, trong lòng người Sài Gòn-Thành phố Hồ Chí Minh, chí sĩ 
Nguyễn An Ninh là một người cách mạng. xứng đáng được lưu dành 
bằng bịa đá tượng đồng” (Lời giáo. sự - nhà giáo Nhân đân Trần Văn 
Giàu - nguyên Chủ tịch Ủy ban Hành chánh kháng chiến Nam bộ). 


31 


Iia 
itŠ "NGUYÊN NINH. NHÀ TRÍ THÚC YÊU Nước 


Hôm nay, trong không khí trang nghiềm ny. tại mảnh đất quế: 
hướng của nhà trí thức yêu nước, Thành. phố chúng ta tổ chức trọng. 
thể lễ khởi công công trình xây dựng nhà tưỡng niệm nhà trí thức yêu 
nước Nguyễn An Ninh với tấm lòng thành kính trí ơn. Công trình. 
hoàn thành sẽ bổ sung vào hệ thống các di tích lịch sử-văn hóa của 
thành phố vã đất nước một công trình có ý nghĩa giáo dục lịch sử-văn 
hóa truyền thống chơ các thế bệ hôm nay và mãi mãi mai sau. 


32 


l9 


Bước đầu tiếp cận cái đẹp 
Nguyên An Ninh 


DƯƠNG ĐÌNH THẢO. 


Giáo sử, Nhà giáo nhân dân Trần Văn Giàu, một nhà xử học uyên 
thâm. được giác ngô cách mạng từ buổi thiếu thời và trưởng thành từ. 
phong trảo yêu nước Nguyễn An Ninh đã có lẳo căn đặn: “Tự Nguyễn 
An Ninh đã Đẹp rồi, không phải thêm bớt điểu chỉ”. Được tiếp cần 
nhiều nguồn tư liệu, trong đó cổ nguồn tư liệu rất phong phú, quí bầu 
donhững người con củu Nguyễp Án Ninh gia công sưu tẩm, giới thiệu, 
điển nay lồi cũng chỉ dám 'aói mới hiểu được phân nào cái Đẹp cũu 
Nguyễn An Ninh: 

Với tất cả lòng thành kính và biết ơn, tôi xin được trình bày những 
biểu biết vốn có hạn cửa tôi về Nguyễn An Ninh và những bài học 
tiếp nhận tt niệt con người được Cố Tổng Bí thứ Bun Chấp hành 
ảng Nguyễn Văn Linh tôn vinh “một nhà yêu nước vĩ 


“Trung ương 
đi”. và được đồng bảo Nam bộ, vốn có lòng trọng vọng chí xĩ. đã 
xếp vo hàng với Phan Bội Châu, Phan Chủ Trinh như lời ưuyễn 
tụng của những người được sống trong lòng. đẳng bào ở thừi buổi 
những nằm 20 ~ 30 đầu thế kỷ. 

Nguyễn An Ninh và dân tộc 
Šn An Ninh sáng lập tờ Lz Cfocke Fêlóe (LLCE~ Tiếng Chuông. 
“Tiếng Chuông Nứu, luôn luôn giữ vai trò lĩnh hồn, trụ cột 
4 sự Phan Văn Trường, có. 


iaa ông mời luậ 
t uyên thâm rất được ông kính trụng, 


cửu từ báo, cổ trong thời 
quốc tịch Pháp, một nhà 
tầm Chủ nhiệm chính trị cũa báo, như "chọn mặt gởi vàng”. Ngay 
trên LCE số 1 ra ngày 10-12-1923, Nguyễn An Ninh đã khẳng định: 


33 


"NGUYÊN AN NINH. NHÀ TRÍ THỨC YÊU Nước 


thức mà nước Pháp trao cho chúng tôi chẳng những không hỗ 
(ầm cho chúng tôi xa cách, tách rời chúng tôi với giống nồi của chúng, 
tôi. mà còn làm chè chúng tôi trở về với giống nồi”. 

Hai tiếng giống nồi đã từng hần sâu trong tâm khẩm củu người 
„nay được khơi dây nhiều lân dưới ngồi bút của Nguyễn Au 
đó ]à niễm kiêu hãnh đâo tộc và là một cái tắt vào mất bọn thực dân 
le race annamite " (giống đâu An-Nim 


qucn miệng gọi dân ta là: *§ 
dư đấy 

'Vừng tn ở sức mạnh của giống nồi, ông đã viết không phải chủ 
'Chúng ta là một giống nòi đã luôn luôn trả giá đắt chủ cái 
quyền được xống... đã bao phen chống chọi với những kẻ hù mạnh 
hưn và đã chiến thắng "*. Nhắc câu chuyện “trụ đồng ” cũ 
ông không chỉ để cao ý chí và bản lĩnh giữ nước của ông chủ, mã còn 
nhắc người đời, nhất là tuổi trẻ, đừng bao giờ quên cối họa di 
Và ông chỉ tũ để chiến thắng "ông cha tự có đầu óc sắng tạo, chỉ dựa 
vào sức mình, chẳng phải dựa vào ai khác ”*, Đó là bài học tự lực. tự 
cường, "đứng đậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta", mà Bác và 


một lần: 


lä Viện, 


voilg 


Đăng vũng đã dạy chúng ta hôm qua và cá hôm nay. 

„ Do giống nồi chúng ta có. truyền thống, bẵn lĩnh kiên cường như: 
vậy, mà Nguyễn An Ninh đã tự hỏi mình và nhấp nhủ: “thế hệ hôm 
nay phải noi gương các thể hệ đi trước" "và bởi lẽ sự nghiệp của 
chúng ta phẩi được sáng tạo” cho nên “chúng ta chỉ có thể nói đến 
súng tạo, chúng ta 


äi nghĩ trước hết đến sáng tạo, chúng la trước 


hết phải là những đầu óe sáng tạo “#t. 
“Trong quản hệ giữa quá khứ, 


An Ninh có 


liện t 
nói rất hình tượn; 


_, tướng Ji giống nòi. Nguyễn 


th 


với quá khứ - và còn hơn là gắn li: 


hiện tại xống từ quá khứ 
và "phải hướng cái nhìn về tương lai, để cho tướng lai xích lại c¡ 
nhanh càng tốt. Phải có một chân trong hiện tại để đặt chún kia 
phải là cái 


một tương lai gần, tương lai 


n tại có thật đối với tuổi 


NGUYÊN ÁN NINH - NHÀ TRÍ THỐC YÊU Nước. 


Để tuổi trẻ thấy hết trách nhiệm đối với giống nòi và có lòng tự 


tin, ông cho rằng: "Chỉ có dòng máu chảy trong huyết quản của chúng 
1a mới cú thể phát hiện trévéler) các nhu cầu của giống nòi chúng 


tt, 
“Trong khi cổ võ thanh niên “những trí thức tương laử ” cần phải học. 
tiếng Pháp để thấu hiểu nền văn hóa châu Âu và qua đó để có được. 
"một sự hiểu biết sầu sấc nến văn hóa Viễn Đông”"*°, Nguyễn An 
Ninh lại có lời cảnh báo: "Cái mà chúng ta phải có. không phải là lối 
học hất chước một cách thấp hờn, những lối học như vậy còn lâu mái 
giúp giải thoát chúng ta, trái lại nó còn cột chặt chúng ta vào những. 
người được chúng tử học theo tối bắt chước. Chúng ta cẩn những sảng 
tạo của cá nhân nảy nở từ dòng máu của chúng ta, hoặc là kết quả 
của một sự phần ứng diễn ra trong mỗi chúng t.”*Y, 

Trở về nước ở tuổi 22, 23 với hoài bão lớn vì giống nòi, Nguyễn 
An Ninh cạnh cánh bên lòng nỗi lo làm gì đây để vực dậy lòng yêu 
nước của đồng bào, nhất là trong lứa tuổi thanh niên. Vận nước gặp 
thời đen tối. sau bao nhiêu lẫn nổi dậy, nghĩa khí có thừa. nhưng đều 


bị đần áp đầm máu, bao nhiều phong trào nẵng cao dân trí, chẩn 
hưng dân trí, nhiệt huyết có thừa. nhưng. đều lần lượt bị đập tất! Đến 
những năm trước sau 1924, từ nước ngoài Nguyễn Ái Quốc cũng có. 


m thanh niên già cối của Người không sớm hồi sinh” ("Hồ Chí 
hà XBCTQG T.2 trang 133). 

Tháng Giêng năm 1933, Nguyễn An Ninh có buổi diễn thuyết 
"Chung đúc học thức cho người An-NemX (ỨnG Culture pour Lex 
Annamies.) Tháng L0 còng năm 1923. Nguyễn An Ninh diễn huyết 
ĐĐT) của Thanh niên An-Ngin "2S, 
ín thân lo cho giống nòi 


lần thứ hai về *Caø vọng (lý tường — 
đặt ra nhiều vấn để để thúc giục thánh niên 
có được một “tưởng lai tốt đẹp hơn "› Ông tập rung nói về văn hóa, 
(une cuiture intellectuelle) cho giống 


*một nên văn húa tỉnh thần” 


4s 


lo NGUYÊN AN NINH - NHÀ TRÍ THỨC YÊU Nước 


nồi. 
'Ông cho rằng "vấn hóa là tâm hồn của một dân tột ”, từ Vẫn hóa 
“tự nó mang ÿ nghĩa của một không gian rộng mở (étenduĂ), ý trghia 
của một đình cao, từ đó người ta có thứ vui phóng tẩm mắt dến những 
chân trời bao la”. Ông lý giải "cũng như một con người cổ tâm hồn 
củo thượng thì nấm bắt được những lạc thú cao đẹp cỗa cuộc Sống, 
một dân tộc có được một nền văn hóa cao thì thấu hiểu được những 
đãc quyển không dành cho những dân tộc có. nên văn hóa thấp kém 
bơn `. Ông chỉ rõ: “Dán tộc nào bị thống trị bởi một nến văn hóa nước 
ngoài, thì không làm sao biết được nên độc lập đích thực” ~ Ông 
khẳng định: “Ván hóa của mỗi người là đi kiện cho cuộc sống. là 
điểu kiện cho nên độc lập và sự lan tỏa của một dân tộc ”, 

Nói đến cao vọng (lý tưởng), nói đến văn hóa, thì phải nói đến 
"nghĩa vụ đối với xã hội, "nhân cách". "khát vọng đời đời đụ Ltới cái 
khá hơn (le mieux), cái đẹp nhất (le meilleur) 
đồng đội cúa'mình, đứng lên hàng đầu (le premiet) "9% 

"Trong khi ông nói *hiện tại sống từ quá khứ”, ôâg càng quan tâm 
lùn rõ đồi hỏi của biện tại: "Đáp ứng với hiện tại phải có những 
phương thuốc hiện tại.: Đối với thế hệ hôm nay, phải có lý tưởng, 
mới, lý tưởng của họ; một lối hoạt động mới ,hoạt động của họ; những. 
dam mê của họ. Theo điều kiện này và chỉ điều kiện này thôi ~ việc 
thực hiện một tương lai tốt đẹp hơn là điều có thể làm dược ô 
biểu Nguyễn An Ninh đòi hôi shanh niên phái có niềm tỉa. Dấa thân 


"tham Vọng vượt 


thì phải thấy trước: "Trong tất cả chướng ngại mà chúng.tá sẽ gậP. 


trên con đường đi tới. chướng ngại lớn nhất nằm ở chính tong bản 
thấn củu chúng ta; chúng ta thiếu sinh khí (souffle) nuôi dưỡng ước 
mơ của chúng ra, chúng ta thiếu ý chí để đi đến đích "**, Rất nhiều 
lần Nguyễn An Ninh-nói phải có "sự đam mê m biểu (curiositếì 
dưới mọi dạng, sự đam mê tìm hiểu là biểu biện cuối cùng của sử 
sống... một sự đam mê tầm hiểu bằng mò mẫn (tâtonne), tìm tỏi 
(cherche), đào xới (fouille); phân tích mĩ (đissèque) tất cả những 8Ì 


$6 


NGUYÊN Aš NINH - NHÀ TRÍ THỨC YÊU NƯỚC. 


là sức xống ở người khác để tìm phương thuốc tạo ra những nghị lực 
mới trong dùng máu đã long (sang décoloré)”% 

Sứ mạng cứu lấy giống nòi "vượt quá sức của chúng ta"*, nó đồi 
hồi phải có những bậc vĩ nhân (grands hommes) mà tôi hiểu là có 
đức rông tài cao. Ông đặt câu hỏi: "Tại sao chúng ta không nói đến vĩ 
\g ta cần có vĩ nhân, một mùa nổ rộ (florajson) vĩ 
nhân. những người có bản lĩnh đó... thấu biểu tâm hôn của giống nòi 
chủng ta, những đôi hồi của tâm hồa và phù hợp với tâm hồn củu. 
lạ nồi, chúng ta cẩn có những con người để dẫn đất bước đi của. 


nhân. trong khi chút 


gi 
đâu tộc và soi sáng con dường đi tới”, 

Ông trân trọng nêu cao vai trò ljb sử của trí thức "nghệ sĩ. nhủ. 
thơ, sáng tạo hội họa, âm nhạc, ahà bác học” trong việc "lầm phony 
phú hơn di sẵn tỉnh thần (patritnoine iaiellectue)) cũa chúng tà”. Ông: 
vũng có thái độ rõ rằng đối với vai trò lịch sử của "quản chúng” 
tiasse1, "nhân dân lao động”. Trong bức thư ngỏ dãng trên báo 
+ute (Tranh Đấu) số L2 ngày 22-11-1934, với niềm tin ở "lòng ưung 
sống, tính chân thành, những cố gắng làm 
để có cuộc sống có ý ngbïu...”. ông cho biết 
te giáo dục và tố chức nhân 


thực của mình trong c' 
điều có ích cho đồng löạ 
“từ năm 1925 tôi (NAN) đã nghĩ đến vì 
dân lau động để tạo thành những tực lượng mới.. Trong những hoạt 
động của mình năm 1937 và 1928, tôi (NAN) thường xuyên xát cánh 
với quấn chúng”. Và trong phong trào Đông Dương Đại hội. do ông 
để xướng và được Đăng hết lòng ủng hộ hồi năm 1936. ông, nghiệm. 
chúng, và đồi hỏi: "Hãy 
chúng ta Không muốn 


phạm sai lầm. Quần chúng là thực tế (réatité), Trong. quần chúng ẩn 
giếu mộtkho báu có hai giá trị. Trước hết lã kho báu thống tin.. những 
phần tử có ý thức, tiến hộ trong nhân dân có sức cung cấp cho chúng, 
tu những chỉ dẫn bất ngờ nhất, chính xác nhất... và lưỡng so cho. hết 
kho báu về ý chí tiểm ẩn, lực lượng dự trữ trong nhân. đân! (Ea Lưtte 
xố 4 ngày 12/8/1938)”. 


347 


mm NGUYỄN-AW NINH - MÃ TRÍ TUẾC YÊU NƯúC 


Về sự thống nhất giống nồi. giang š2n. Nguyễn: An Ninh khẳng 
định: "Sự ú 


lạ cất độc đoán đất nước thành ba khúc không, thể chia rõ 
được giống nồi. Trái lại quan hệ gắn đây giữa miễn Bắc và miễn 
Nam có tăng phẩn năng động càng làm bến chắc hơn sợi đây liên lạc 
thắt chặt khối thống nỈ của giống nòi”(LCF số 14ngày 21-4-1924). 
Qua nấm sau, một lần nữa âng. nhấc hải: "Ngay đến ngày hôm nay, 
ăn tộc An-Nom vẫn không chấp nhận ách thống ơi của Pháp VÀ. bấi 
chấp sự chia cắt dộc đoán nước AI! 
thức thống nhất. có nghĩa là ý thức họ là một dân tộc " (LCE 
ngày 26/11/1925). Ông nêu rõ: đất nước An-Nam kéo dài tì 
iới phía Bắc dến môi Cả Mau” (CLE số 21 ngày 30/11/1223). 

Tải cảm nhận qua Nguyễn An Ninh, giống nồi, đất nước là văn 
1u - tâm hẳn của dân tộc; là quả khí quyện chất với hiện lạÍ. tương 
lai: là khãi thống nhất gắn bó vĩ nhân. trí thức, đông đáo quân chúng. 
nhân dân một lồng, một dự vì giống nồi; là Bắc Trung Nam tiền một 
dãi không thể lực nào chíu cắt được. 

Nguyễn An Ninh với thời đại 

Trên báo 7rừng Lập. Nguyễn An Ninh (dưới bút danh Thông ReoÌ 
có bài “Họe lịch sử" và có lời tự thuật: Vì sơ trọn cái đời mình đem 
dùag cổ để học lịch sử cũng không đủ. cho nên bởi nhú lúc còn ở 
trường, Thông Reo không bao giờ học lịch sử". Sang Pháp dược dọc 
những sách của Jean Jaores. của Albett Matbiez nghiên cứu về sử 
học và “Học theo cách cũa A. Mathiez vài, luures không học thuộc 


làng những chuyện tích cá nhơn. Mà chỉ /o tiểu cái dường: tiển hỏa 


của nhơn logŸ. 


¡ điểu mà Thông Reo muốn lưu ý người đọc lề 
phải "lo hiểu cái đường tiến 
thí môn sử. Thông:Reo vi 


hóa cũa nhờn loại”. Không còn lo n4) 
“Như ngày nay đi thí, có ông giám khảo 
nào biểu Thông Reo kẻ những năm trọng bê trong lịch sử, thì ThÔn# 
Reo vẽ kế một dọc: 1789-1793, 1848-1871, 1903-1917 v.v... 

Năm (789 là năm nổ ra Cách mạng tư sản đến quyền Pháp. mệt 


ch mạng được Lê-nin đánh giá: "Không phải Không có tý dỡ 


;UYÊNIAN NINH NHÀ TRÍ THỨC YÊU NƯỚC. 8 


loài người, đã trôi qua dưới dấu hiệu cúa cuộc cách mạng Pháp” (L¿- 
nữ: toàn tập Nhà xuất bần Tiển bô Mát-xcơ-va 1977, Tập 38 trang 
340i, 184w và ]871 đánh đấu "hai cuộc khổi nghĩa anh dũng cũu giai 
cấp công ohân chống vìai cấp tư sản... đã làm cho lịch sử thế giới 
phong phú lên rất nhiều” (Lê-nin Sđơ trang 3663: cuộc khởi nghĩa. 
năm I871 gọi là Bái tấm gương vĩ đại nhất của phong 
trào võ săn vĩ đại nhất trong thế kỹ XIX” (Lê-nin Sđu Tập l6, trang. 
S770, Còn số 1917 là năm diễn ra cuộc Đại cách mạng tháng 10 Nạa 
cả loài người, 
mở dầu mộtthời đại mới trong lịch sử, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư 
bản lên chủ nghữd xã hội trến toàn thế giới” như Chủ tịch. Hỗ Chí 
Minh đã đánh giá với lòng biếtơn vô hạn (#iổ Chí Minh toàn ráp Nhà 
xuất bản CTQG Tập 12 trang 301). 

Qua lối "Kê một dọc” những cột móc lịch sử được đính dấu bằng 
nấy cuộc cách mạng vĩ dại từ Cách mạng tựsän dân quyển Pháp đến 
Cúch mạng xã hội chủ nghĩa tháng 10 Nga, Nguyễn An Ninh bộc lội 
niềm tin của mình và kêu gọi người đọc hãy nhìn thấy "cái đường, 
tiến hóa liên tục ` đã diễn ra rất biện chứng tý "lòng móng. muốn... 
được lâm việc một cách chắn thành vì phúc lợi của quần chúng và 
hoạt dộng thực tiễn... đã dẫn dẫn làua sáng tổ thêm những tư tưởng Xã. 
hội (idéey xociales) của tôi” (Øức tứ ngố LCE số |2 ngày 22/11/ 
103ải. 

Qua năm tháng nghiên cứu: 
An Ninh, tôi dẫn dẫn mới hiểu được lời của c 
"Nguyễn An Ninh có tẩm vốc rmột nhà lãnh dụo một cuộc: 
¡ ghi nhớ những cống. hiến quan 
(báo Sài Gòn Giải Phóng 


cố gắng tiếp cân cái ĐẸP của Nguyễn 
hủ tướng Phạm Văn 


Đồng: 
cách mạng, chơ nên chúng t3 P 
trọng cũa một nhân vật có tắm vốc lịch sử” 
xố từ ngày 14/8/1998). 

“Thi độ của Nguyễn An Nẵnh đối với những nhà sáng lập chủ 


+” 


NGUYÊN AN NINH NHÀ TRÍ THỨC YÊU Nưặc 


nghĩa Mác Lê-nin và đặc biệt đối với nước Nea sau Cách mạng 19]7 
n trên những lĩnh vực, để tài và tron¿ nhiều dịp khá 


đã được thể 
nhau, 


Trên báo LCE số 26 ngãy I4/12/1923 trong bài //ã bình thế giới, 
Nguyễn An Ninh đã viết: *Đến giờ phút này, có một người làm nhức 


'ê-vích. 


đầu họ (những nước châu &u ~ DĐT). đó là nước Nga bồn 
Đó là một Nhà nước đầu tiên sẵn sính từ học thuyết công sản để đập 
chết (nbattre) con rắn bảy đầu tự bản chủ nghĩa (hydre capjtiliKle), 
và nó xuất hiện đúng vào thời điểm mà tất cả các dân tộc châu Á,bị 
châu Âu tài phiệt nô dịch và cướp bóc, đứng lên đấu tranh grằnh lại 
quyền tự do và nên độc lập của họ”. 

Nguyễn A Ninh đến với dân tộc Nga và nước Nga xô-viết non Hẻ 
từ thuở ông còn lưu học ở bền Pháp với những kiến thức ngày thêm 
phong phú vẻ văn học, lịch sử nước Nga. về những thành tựu bước 
đầu rất đáng trân trọng của nhân dân xô-viết, 

'Trong cuộc vận động chính trị góp phần nâng cao dẫn trí, ông rất 
quan tôm giới thiệu nước Nga sau Cách mạng tháng 10. Cả trong 
nbững chuyện tình của thuở ban đầu, chàng thanh niên Nguyễn An 
Ninh ở tuổi 24 đã hào hứng kể chuyện nước Nụa "với làm cách 
mụng đánh đổ chế độ phong kiến Nga hoàng, bẩy giờ thì đang xây 
dựng một xã hội mới. mọi agười đều bình đẳng với nhau. cho 
xem "nốy tờ họa báu có hình ông Lê-din, có hình mấy đứa trẻ con 
tất ngô nụhĩnh đang vui chơi..." (Càng anh đi suốt cuộc đời HỒi kýcủu 
bä Nguyễn'An Ninh, NXB Trẻ 1999 trang 19). 


TTolatoi rồi cũng sẽ nói đến F. Dosloievsky, Tourgeney. Pouchkine. 
Gogol..:” \báo Trang lập 23-24 thắng 4 năm 1938). 

Qua những bài phế bình L. Tolstoi, F. Dostoievsky, Nietzsche... 
ù sử dụng những nhân vật, những điển tích trong các tác phẩm đã 
đọc để minh họa :những suy nghĩ rất phong phú và:độc đáo của ông: 


40 


NGUYÊN AA NINHI- NHÀ TRÍ THỨC YÊU NƯỚC. 


như dẫn chứng nhãn vật Ivan Karainazov (trong Anh em nhờ. 
F. Dostoievsky) để chế nhạo s 
ÿ, tiến sĩ Cognacq.... người đọc cũng thấy được phần nàu: 
trình đô hiểu biết uyên thâm của Nguyễn An Ninh về lịch sử phương, 
Đông, phương Tây, về những trào lưu "tiến hóa của nhơn loại” như 
ông nói. Để phê phần "Triết học của Nietsche", ông viện dẫn những. 
quan điểm lý luận của Mác để chỉ rõ "Cái thuyết ưở đi trở hụi của 
Nietzsche là một cái vòng tròn: một miếng đất bằng phẳng cho siêu 
nhãn nhảy mứa. Còn phép biện chứng của Mác như một vòng xuấn 
đc, tiến hóa không ngừng" (Báo Øønnai số 31 nã m1933), 

Để 
đầu nhóm trốt-kýt đ Nam kỳ trong vấn để mặt trận nhân dẫn, sau khí 
bọn phần động thuộc địa đàn áp. giải tần Phong trào Đông Dương dại 
hội, Nguyễn An-Ninh trên báo ¿4 [at số 137 ngày 27/03/1937 đã 
chỉ rõ: "Chúng ta đang ở trong nuột ước mà nhiều lực lượng xã hội 
uòn đung móng đợi được giải thoát khỏi ách nô lỆ và chánh xách ngu 
dân `. thì phải tính đến “phong trào công nhân, nông. dân và giai cấp. 
trung lưu, các giáo phái khác nhau. phong trào phụ nữ, đánh động tất 
các nhà trí thức sống bằng ngồi viết của họ: lực lượng dự trữ to. lớn 
là nhân dân Đông Dương”, không được bổ sót lực lượng nào: có thể 
trunh thủ được. 

Và để tăng thêm sức thuyết phục cho những lập luận của mình. 
dịch và công bổ trên báo chí tác phẩm ¿4m ạï? Chương. 
đặt rõ nhiệm vụ “phải tích cực tiến 
hành giáo dục chính tị cho giai cấp công nhân”. "rèn luyện được ý 
thức chính trị và tính tích eực cách mạng của quần chúng ”, “đi vào tất 
“Tập 6, trang 72, 88, 105). 


Kuramasi ngu đốt của thống 


đốc Nam k 


c bố luận điệu "tả ` khuynh. biệt phái của Tạ Thu Thâu cảm 


các giai cấp trong dân cư: (Lê-nin Sđđ, 
Ông cũng nhấc tái tác phẩm #farx và các nghiệp đoàn để viới thiệu 
những bài học chống bệnh biệt phái trong phong trào công nhân, 
Nhận thức được “cái đường tiến hóa của nhơn loại", Nguyễn An 
Ninh dành tâm trí tiếp cận chủ nghĩa Mác-Lênin thông qua tát phẩm 


4 


8ö ggiện goi hi ỐC suy 


í; văn học. nghệ thuật, thông 


kinh điển Mác. Ấneghen. Lênin, bảo cỉ 
ách mạng và tiếp xúc những nhân vật cộng, 


qua thực tiễn hoạt động. 
sản tiêu biểu trên đất nước Padis và có người ông còn được gập lại 
'achin, Paul Vailiant Couturier, Ciahriel 


áp Nguyễn An Ninh tiếp xúc và công tác với chỉ sĩ Phan 
Châu Trinh, luật sư Phan Văn Trường. Nguyễn Ái Quốc, Nguy 
Thế Truyền. Bốn nhân vật yêu nước này có thêm Nguyễn An Ninh 
hợp thành nhóm nấm người. mà bà con Việt kiểu thuở ấy với tình 
°, Về nước, 
Nguyễn An Ninh có tiếp x! làm việc trực tiếp với những đồng chí 
nh đạo Đăng như Lê Hồng Phong. Hà Huy Tập, Nguyễn Thị Minh 
Khai.... có tổ chức giúp P. Vaillant Coututier, Gabricl Péti, Andréc: 
Viollis... hoạt động, tiếp xúc quần chúng và ông trở thành gạch nối 
công khai giữa Đăng công sản Pháp với Đẳng cộng săn Đông Dương 
hoạt động bí mật. Ông thông qua “Thanh niên Cao vọng đẳng ” còn 
gọi là "Hội kín Nguyễn An Ninh để tập hợp, tuyển chọn những phẩn! 
tử yêu nước giác ngộ cách mạng, trung kiên nhất để giới thiệu chủ 
Đăng sau khi Đảng được thành lập. 

Nguyễn An Ninh không nhằn sự vật một chiêu, Khí ông đặt niềm tn 
sở nước Phúp. đó Íầ nước Pháp của Cách mạng 1789, tôn trọng Tuyên 
ngôn nhân quyền và dân quyền L7ộ1, chớ không phải nước Pháp đại 
diện bởi những tên thực dân thô bạo, ngu xuẩn được cử đến thống trỉ., 
đàn áp nhân dân Đông Dương. Do có nhận thức 


ràng như vậy, Ông 
bấc bỏ thuyết "Pháp-Việt để huể” và cũng kêu gọi: "Đừng. có đất 
niểm tin ở chính sách liên hiệp mà người ta đang nói đến rất nhiều. 
Muốn liên hiệp íL nhất cũng phái có hai người, và chỉ có liên biếP 
giữa cát bến bình đẳng ngang nhau. Chúng ta nói với chính phủ hãy 
chờ đợi cho đến khi chúng ta có được quyền tự do và các quyền kh 
cũng giống như các bên mà chính phử muốn chúng ta liên hiệp "ŒLCF 
š21 ngày 30/11/1925). 


+ 


NGUYÊN AN NINH « NHÀ TRÍ THỨC Yêu NƯỚC. 


Nguyễn An Ninh thiết tha kêu gọi tuổi trễ "có sự đam mè tìm 
hiểu `. "một sự đam mê tì hiểu bằng mờ mm `, thì bản thần Nguyễn. 
An Ninh cũng là một tấm gương về sự đam mê đó. về thái độ không 
Chính Lê-nin cũng đã từng nói đến "một thời kỳ 
mù miẫm. thí nghiệm, do dự, ngã nghiêng trong việc lựa chọn phương. 
phấp mới đáp ứng tình thế khách quản mới, khi Người nổi 

.Š một giai cấp mới xuất hiện trên vũ đài lịch sử "với tư cách là 
người lãnh tụ và người lãnh đạo xã hội” (Lênin, Sđd 36 trang 235). 

Sau nhiều năm trăn trổ, ưu tư về phương pháp đấu tranh, thông qua 
thực tiền phong trầo cách mạng ở Việt Nam. ở Ấn Độ. đến năm 1925 
Nguyễn An Ninh đi đến những kết luận dứt khoát. Trên LCE số 21! 
26/11/1935 ông khẳng định: *Bạo lực bị lên án ở nơi nào không 
cẩn đến nó, Còn có những trường hợp phải chấp nhận bạo lực, bởi vì 
không còn có phường sách nào khác”, Tôi nghĩ đó cũng là tư tưởng 
của Mác-Ängghen về dấu trunh bằng phương pháp hòa bình hay 
Đằng hạo lực, Cũng trên số báu đó, ông. nhận xét "Những cố gắng 
của Ấn Độ (theo thuyết " ö động "~ DĐT) đã thất bại trổ thành 
chủ thuyết Gupdhi bất lực ". Và trên số báu L.CE tiếp theo, số 25 ngày 
11/13/1925, ông viện dẫn lời của chính Gandhi: ”... ở nơi nào sẽ phẩi 
lu thọn giữa hèn nhá (lâcheté với bạo lực (violence thì nên chọn 
tao lực” và “Tôi ưng thấy nước Ấn Độ tự do nhữ bạo lực hơn là một 
Ấn Độ qô lệ bị tới buộc bằng xiễng xích bạo lực tũa kẻ thống 


ngừng "mồ mẫm 


hy 


'Ghỉ nhận sự chuyển biến như vậy trong nhận. thức về phương pháp 
đấu tranh diễn ra ở Việt Nam giữa những nấm 1925-1930. nhà sử học 
Pháp có uy tín Philippe Devillers có viết: *... những phần tử giác ngộ 
nhất trong giai cấp trí thức (theo Tây học - DĐT) đã bắt đấu thấu 
hiểu vai ò-của những kể sĩ mới (nOUv©aux Lettrés) phải như trùng. 
ước Việt Nam cũ, trở thành “ánh: sáng" và "dẫn đường” cho dân 
tộc... Đến bây giữ rất nhiều nhà trí thức Có niềm tin sâu sắc là không. 
có điều gì đạt được nếu không sử dụng bạo lực (la force) và không, 


4 


t8 NGUYÊN ÁN MINH - HÀ TRÍ THỨC YÊU Nước. 


đấu tranh” (Ujeh sử Việt Nam từ 1940-1952. Nhà XB Sevil 1957 trang 
3. Một sự trùng hợp lý thứ. nếu nhớ từ 1933 trong bài diễn thuyết, 
Cao xong của thanh niên Án Nam”. Nguyễu An Ninh 
ủa dân tộc 


lạ đẬ võ 


nói "cần có những con người. 0Ì xắng 
con đường đi ti” (xem trang # bài nầy): 

Tôi chân thành cám ơn dồng chí Nguyễn Thị Minh. con gái của 
Nguyễn An Ninh. đã viết bài “Nguyễn An Ninh-với báo íu Cluche 
tày 15/9/2001 đã cũng cấp những. 
trình Nguyễn An Ninh tính toán, sắp đật mọi 
sử Phan Văn Trường. chủ nhiệm của lLCP 
hững hài giới 


18leø sải Gần Giả 


tự liều quí bầu về dị 


b 
để “Tuyên ngôn công sẵn” được đãng toàn bà 
thiệu cho mỗi lắn xuất bản, mà không bị-nhà cẩm quyền Pháp tịch 
thu hoặc đình hẳn. Tôi nghĩ rất có thể Nguyễn An Ninh đã tính trước. 
xà giới thiệu trên LCE những tác phẩm Mác ~ Lênin. trong đú cố 
* Tuyên ngôn công sẵn” và những dòng tư tưởng tiển bộ khúc nguy từ 
trong việc ông trân trọng mờ› luật sư Phan Vấn Trường về làm chủ 
nhiệm háo LCF và tiếp tục làm Chủ nhiệm báo LCF đổi rên là báo 
TÁn nam, *Điểu văn khóc Phan Văn Trường” (báo Trung Lập xế ra 
ngày 27/04/1933) cho thấy rõ sự nhìn xa trông rộng của Nguyễn An 
Ninh khi ông viết: "Phan Văn Trường nghiên'cứu chú nghĩa "Mã 
Kiiẩu Tư”. nhỡ nó mà hiểu rõ sự tiến hóa cửa xã hội... xã hội ngày 
này cồn xãi ông được để giúp cho xăhôi-liến hóa... Học hiểu như. 
Phản Văn Trường xứ tà đề có 


tới xự nhất trí của lưậ 


“Thể hiện tính công bằng l 


'h sứ, đẳng chí Hà Huy Giáp đã từng 
gia công nghiên cứu "sự tiến hóa liên tục của Nguyễn An Ninh. 
húng ta cần nghiên cứu Nguyễn An Ninh. Phan Văn TYường 
những người, sau Nguyễn Ai Quốc, đã sớm có công gieo hại giốn 

+ nước theo xu hưởng xã:hội chữ ñghữn vào bưếi đâu trong thanh. 


niên, trí thức. học sinh chúng ta ` ( Sự riến hóa liên tực của Nguyễn ẤP 
Ninh NXB Trẻ - TP. Hê Chí Minh 1999 trung LẠ). 
“Tôi mong miột vài sự việc kế trên phẫn ánh được phần nàu quá 


4 


NGUYÊN AN NINH - NHÀ TRÍ THÚC YÊU NƯỚC. l8 


uình Nguyễn An Ninh tiếp cận chân lý của thời đại, "cái đường tiến 
hóa của nhơn loại" để cùng với luật sư Phan Văn Trường, thông qua 
La Cloche Fêlée và tiếp đó là tờ LhAnnam, đem lại một luỗng gió 
mới, một bước rẽ mới trong lịch sử chính trị ~ tư tưởng nước ta nồi 


chung và trong lịch sử báo chí nói riêng” như nhà nghiên cứu Phạm! 
Xanh đã nêu rõ trong Nguyễn Át Quốc với việc truyền bá chữ nghĩa 
Aác ~ Lênin ở Việt Nam 1921-1930 NXB Thông tín lý luận. Hà Nội 
1990 trang 193, 

Xin có mấy lời kết thác 

Vừa qua được đọc trên báo Nhân đán ngày 22/0/2000 những lời 
phát biểu chân tình và rất sâu sắc của Tổng bí thư Đảng Lê Khá 
Phiêu với khách nước ngoài (ham dự Hội nghĩ quốc tế “Việt Nam. 
trong thể kỷ 20”, và hình dung được những tình cảm. hổ hỡi, thăn 
y cũa các nhà khoa học bạn bè dành cho Việt Nam, tôi 


thường. tín 


xúc dông hỗi nhớ những trang sử đau thương và oai hùng mà dân tộc 


ng rà đời 


tì đã viết nên trong những năm 20 đầu thế kỷ, trước ngày 
gúnh lấy sứ mệnh lãnh đạo cách mạng. Cùng với các chí sĩ tiêu biểu 
bậc cao niên Phan Bội Châu. Phan Chu trinh.,Nguyễn An Ninh cũng. 
vĩ giống nòi, đã không ngứt tha thiết kêu gọi tuổi trể, trước trết là 
những người "có bản ah... thấu hiểu tâm hồn cũa giống nö húng 
tì sinh ra trong một thế ký mã sứ mạng đặt lên vúi chúng ta là nặng 
nề và vượt quá sức của chúng ta. Chúng ta hấu chấp nhận ly sinh để 
chuẩn bị một tường lại, mà chúng tà sẽ không, thấy. và nhiều lắm là 
chúng tu hy vọng sẽ thấy được những. diều hứa ben (promesses) 2. 
“Trong lễ kỹ niệm 100 nấm ngày sinh của Nguyễn An Ninh hôm 
An Ninh cùng cất 


nay, chúng ua tự hào và võ cùng biết ơn Nguyễn 
tâm huyết đã xã thân để chuẩn bị cho ương fai, và 


bậc tiên liệt đẩy 
ăng đã tầm ra con đường, 


càng tựa bảo, cám ơn biết bao Bác Hỗ và 
cứu nước sáng suốt, đứng đắn lãnh đạo dân tộc ta; các. thế hệ kế tiếp 
nhau biến. tương lai đó từng bước thành hiện thực trên đất nước. 
Việt Nam vô văn thần thương.' Đến lượt thế hệ chứng ta: bước Vào 


45 


thế kỹ XXI chúng ta tiếp tục ra sức tô điểm hiện tại và chuẩn bị cho 
một tượng lai rạng rỡ hơn vì hạnh phúc muôn đời của giống nòi dâu 


tộc. 


Chủ thúc 
*'“Từ ước mơ đến hiện thực” LCE số 3 ngày 24/12/1923 
** LCF số 6 ngày 14/1/1924 

+#+ “Trệt tự và hỗn loạn”.LCE số 4 ngày 31/12/1923 


NGUYÊN AN-NINIE- NHÀ TRÍ THỨC YÊU NƯỚC. l8 


Nguyễn An Ninh, 


, người trí thức 
cánh mạng chân chính 


—— ĐINH XUNLÃM — 


“Tìm biểu cuộc đời hoạt động yêu nước cách mạng của Nguyễn An 
Ninh - một cuộc đi sối nổi. đẩy biển động, nhiều kích tính, tuy không. 
dược dài - trước sau chỉ tên 20 năm nếu tính từ khi ông sang Pháp 
năm 1917 đến khi ông mất tại Côn Đảo năm 1943 ~ chúng tôi trước. 
đây vẫn có điều bản khoăn thấc mắc. Đó là: tại 
dị vào tình cảm trí nhớ đẳng bào miễn Nam thông qua hình ủnh quen 
thuộc người thanh tiền trí thức bình dị cười xe đạp dĩ bán báo Tiếng 
chuông rẻ quảng cáo *dẫu cù là An Ninh” trên các đường, phố Sài 
Gòn và đã được trí thức tiến bộ nước ngoài như Léon Wenth dành cho. 
những dòng đặc biết trọng thị Irone, cuốn sách nói vỀ chuyến sang 
chíne, F, Rieder và ông 


› một nhân vật đã 


Nam kỳ của mình (Léon.Wenth ~ ⁄z Cách 
in, Paris, 1926), cho tới nay vẫn chưa được đánh giá một 


ty xuấ 
cách rạch rồi, định vị một cách xứng đáng một số điểm trong cưộc. 
n còn bị ngõ nhận hiểu xai một cách dáng. 
Chỉ mãi tới gảo đầy, 


đời hoạt động của ông. 
tiếc, ó điểm còn bị cố tình xuyên tủ 
nhờ đi tiếp cận một số tự liệu mới, nhất là trong hoàn cảnh lịch sữ 
mui. chúng tòi mới có dịp suy nghĩ. 
¡ về nhân vật Nguyễn An.Ninh. 

ïm của thời 


hàm chí 


một số thư hoạch của chúng. 
Trước hết chúng tôi muuốn nhấn mạnh tối các đặc điểi 
đội ông. 
Ông sinh năm 1900, đứng vào thời kỳ tứ bần Pháp sau. khi bổn. 
chết phong trào đấu tranh vữ trang, cuối thế kỷ 19 của nhân dân lá, đã 


4 


\ 
h 
| 


ra sức đẩy mạnh khai thác Đóc 
mô cả nước, với tốc độ nhanh. Đồ là thời khái thắc thuộc đị 
nhất cửa tự bản Pháp ở Việt Nam (H8. 1) đo lên ! ăn quyề 
giới tự bẩn tài chính cầm quyền ú 


Đông Dương Paul Doumet đướcC 
Pháp đặc cử sang với nhiệm VỤ. biến gấp Việt Nam (và cả Miễn 
thành một thuộc địa khai khẩn vào bậc nhất của chú nghĩa đế quốc. 


Pháp. 

“Thời kỳ Nguyễn An Nnh sinh ra và lớn lên cùng là thời kỳ phung 
tràn đấu tranh chúng của vã nước, trong đồ có phong trào miễn Nam, 
đang trên đã chuyển hướng và phát triển mạnh mẽ. Quê hướng ông 
thuộc vũng Long Hưng. Bà Điểm. Hóc Môn. Mười tám thôn Vườn 
Trâu. vốn là những trung tâm giầu truyền thống. đấu tranh chống ấp 
tức và xắm lược. điều kiện đó không thể không tác động mạnh mẽ 
tới tâm hẳn nhạy cấm của một thanh niên họ sinh xuất thần từ một 
gia định từng gần bó với các phong trào sôï động thôi đó. hết Đông 
Du của Phan Bội Châu đến Duy Tân cũa Phan Chấu Trình, rồi Minh 
"Tần của GilberL Trần Chánh Chiếu v. 
cứ hội viễn TỊ 


Cuộc đấu tranh rầm rộ của 
n địa hội, nghĩa quân trần vào định đánh chiếm Säi 
'Gồn, sau đổ tiến lên giải phóng các tỉnh. tuy cuối cùng thất bại trước 
xử phản công ắc liệt của quân thờ cứ ưu thế tuyệt đối về súng đạn. 
nhướng Cũng nung nấu thêm lòng yêu nước thưởng nồi của ông. Còn 
phái kế tải các sự Kiện Huế (5-19163 và Thái Nguyên (8/1917) cũng 
góp phẩn thức giục anh thanh niên tụ tứ thấy cần phải hành động. 

Cũng đúng vàu lúc tình hình cả nước đảng sôi động như vậy thì 
Nguyễn An 


nh rạ Hà Nội học, Thời gián ảnh học tại Hà Nội không 
lâu, không đầy hai năm, những Hà nội bấy giữ là thủ phủ cũu cả xứ 
Đông Dương đã phản ánh đầy đũ bộ mặt thật của chủ nghĩa đế quốc. 
Pháp, cũng như nhà trường cao đẳng anh theo học đã giúp anh nhanh 
chống nhận rõ chính. sách ngu dân, phân biệt đối xử của chúng. Vì 
vậy, anh đã quyết tâm bỏ học. iên đường sang Pháp. Tất nhiên đây 
chứa phẫi 1ä một chuyến ra đi với mục tiêu xác định lä;9m con đường 


48 


NGUYÊN AN NINH - NHÀ TRÍ THỨC YÊU NƯỚC. 


cứu nước thích hợp, vì thấy các con đường trước đều phá sản. mà chỉ 
mới là để có điều kiện học hồi tìm hiểu nền văn mình nước Pháp 
ngày tại ngọn nguồn, Đối với Nguyễn An Ninh lúc đó, rõ ràng là các, 
khẩu hiệu Tự do-Bình đẳng-Bác ái cũa cuộc cách mạng tư sản Pháp 
năm ]789 mà anh bước đầu làm quen trong nhà trường thực dần ~ dù 
rằng đã bị cắt xén mất nhiều phẩn tích cực — đã có sức hấp dẫn lồn. 
và chính vì chứng bị cắt xén mà căng thêm kích thích thúc giục anh 
sang tận quê hương của chúng để tìm hiểu cho được thấu đáo. 

Đặt chân lên đất Pháp, tất nhiên những người Việt Nam đầu tiên 
anh tiếp xúc là những người mà lâu nay, ngay khi còn ở trong nước. 
anh đã từng nghe nói tới và đã ngưỡng mộ như Phan Châu Trình, 
Phun Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền, Nguyễn Ái Quốc thường 
cùng nhau tụ hợp tại ngôi nhà số 6 phố Gobelins ở Paris. Lúc này 
cũng chính là lúc lịch sử loài người đang bước đi những bước gấp và 
tình hình nước Pháp đang có những biến chuyển to lớn. Chiến tranh 
đế quốc tần thứ nhất (1914-1918) đang bước. vào thời kỳ ác liệt trước. 
khi kết thúc. Dưới ảnh hưởng Cách mạng tháng 10'Nga làm rung, 
thuyển thế giới, thủ đô Paris đang sục sôi với phong trào phân chiến 
của bình lính Pháp và thuộc địa. Lúc đó cũng là lúc giai cấp công 
nhần Pháp — trước tiên là công nhân Pads xôi sục đấu tranh, phong 
trào công nhân nước Pháp dang trên đà phát triển mạnh mẽ.. 

Cách nang tháng Mười Nga đã tác dông đến các thành viên củu 


nhóm 6 Gobelins không giống nhau, tuy Họ đều là những người Yêu 
Ninh, anh cũng có thiện cảm với cuộc Cách 
tệng Nga, h mạng đồ. 
Nhưng là một sinh viên đại học. luật của nước Pháp, lại không sông 
nh khống có điỂu kiện thực tế để thể 
nghiệm và tiếp tục triệt để chân lý của chủ nghĩa Mác - Lênin. Đối 
với anh, lực hút ưước sau vấn là tình thần nhân đạo, chủ nghĩa nhân 
của cuặc Đại cách mạng Pháp với bản Tuyên ngôn nhân quyền 
và đân quyền nổi tiếng toàn thế giới. Anh cần cù học tấp, nghiên 


nước. Đối với Nguyễn An 


tài liệu, văn kiện về cuộc 


trong môi trường công nhân, ai 


khả 


lDỔ 


cứu, tìm hiểu, và sau khi đỗ cử nhân Luật (1920) anh tiếp tục ở lại 
thêm hai năm trong thời gian đó anh hoạt động báo chí. mở rộng giao 
du, rồi đến năm 1922 thì về nước. 

Căn cứ vào các hoạt động cứu nước sôi nổi của anh — diễn thuyết, 
ra báo, viết sách — chúng ta thấy rõ trong giai đoạn đầu anh phấn đấu 
cho việc thực hiện ngay ở Việt Nam những tư tưởng của nhóm Bách 
Khoa toàn thư Pháp đã chỉ đạo cuộc cách mạng vĩ đại tư sản Pháp, và 
Tà nội dụng chủ yếu của bắn Tuyên ngôn nhân. quyền và dân quyển 
năm 1789. Anh chỗ trương trước hết cần phải có. nến "văn hóa ` cau. 
rộng, khi tình bày bằng Pháp văn, anh dùng chữ ^Caiture” và giải 
thích đây là học thức để nâng cao trình độ cho nhân dân -nhất là cho 
thanh niên ~ bồi dưỡng cho họ có lý tưởng cao đẹp — anh gọi đó là 

“cao vọng” — dám hy sinh vì sự nghiệp giải phóng đồng bào. Theo 
an, một đân tộc có một nên văn hớa cao vẫn tự đơ trong vòng nô lệ 

Đây là một văn hóa tỉnh thần lấy chủ nghĩa nhân văn của Pháp làm 
cơ số, Hoàn toàn không có ão tưởng về chủ nghĩa thực dân Pháp, 
trong tập sách nhỗ Nước Pháp ở Đâng Dương (Nxb.A xã F. Debeau, 
Paris, 1925), anh viết: “Không phải vì tình cảm mà nước Pháp dã 
vượt qua con đường dài 14.000 cây số để sang Đông Dương. Nhưng 
người Án Nam những năm gần đây, với mục đích làm bọn thực dân 
cảm động để nói tới lòng nhân đạo của nước Pháp, thì cũng ngây thơ 
như những người châu Âu tín tưởng vào sứ mạng khai bóa văn minh. 
của chân Âu”. Trên một số báo Tiếng chuông rè, anh mïa mai: "Núi 
về vai trồ giáo dục. vai trò khai hóa văn mình của các ông chủ Xứ. 


Đông Dương, thưa các Ngài, rõ rằng là chỉ làm cho người ta phì cười ” 

Đối với Nguyễn An Ninh, nền văn hóa únh thần của dân tộc lề 
một sự kết hợp hãi hòa giữa chử nghũa nhân văn của Pháp được lấy 
lam cơ sở để thấu hiểu một cách sâu sắc nền văn hóa Viễn Đôn. 
trong đó có nền văn hóa Việt Nam. Mà khi nói tới chủ nghĩa nhân 
văn của Pháp là nói tới việc đem lại những quyển tự do dân chủ củ. 
con người, troäg hoàn cảnh một nước thuộc địa như nước Việt Nam 


S0 


NGUYÊN ÁN NINH - NHÀ TRÍ THỨC YÊU NƯỚC. là 


thì những quyền đó đã hoàn toàn bị bác trước. Vì lš đó nếu như Cách 
mạng Tháng Mười Nga từ những năm đầu sau chiến tranh kết thúc. 
có tác động đến nhận thức và tình cẩm của người thanh niên trí thức. 
Việt Nam Nguyễn An Ninh. đó chính là ở chỗ cuộc Cách mạng đó 
tiếp tục và phát huy những tự đo, đân chủ một cách rông rãi hơn, triệt 
để hơn, 
động, và xác nhận vai trồ lầm rz lị 


ách thực sự, đến tận giai cấp vô sẵn và nhân dân lao 


sử của nhân đân lao động. 

Để đại tới mục tiêu cao cả đó, Nguyễn An Ninh đã hãng hái hoạt 
động, viết sách, ra báo, diễn thuyết, lập hội, anh chủ trướng phải biến 
Đông Dương thành một nước Pháp thứ hai, nước Pháp ~ Á (France- 
Asie) đấu tranh cho việc thực hiện luật pháp của nước Pháp ở Đông 
Dương. Thế nhưng thực tế bất công và ấp bấc của một xứ thuộc địa. 
trong đó những tên thực đân ngoạn cố theo mẫu Cognacd. Quy. 
mặc sức hoành hành, cũng như thực tế nước Pháp ở đó. nền cộng hòa. 
dân chỗ tư sắn cũng đã bị phá sẵn ngay từ bên trong, đã làm cho anh 
nhanh chóng nhập thấy cần phải thay đổi phương pháp đấu tranh: 
*Khi một đân tộc bị đổn vào chỗ chỉ còn có thể chọn một là cái c 
ai là thân phận nổ lệ, thì trong hoàn cảnh đó thách thức cái chết là 
anh hùng hơn. Bạo lực bị lên án ở nơi nào nó chưa cẩn thiết. Nhưng. 
có những trường bợp cần phải chấp nhận nó vì đó là phương sách 
cuối cùng. Nếu như quần chúng coi khinh cái chết hơn là chấp nhận 
sự bất công; và nếu như bọn thị không muốn từ bỏ chính sách 
áp bức và bóc lột trắng trợa thì một bổn phân đối với những người 
can đầm và tận tụy hơn trong nhân dân An Nam là phải nghi tối 
những phương pháp đấu tranh thích hợp với thời đại hiện đại, tới việc 
tổ chức một công cuộc chiến đấu có khả năng đánh bại sự áp bức. 
Người tù khổ sai trển khỏi nhà tù không nghĩ tới cái chết đang theo 
đuổi anh ta trọng cuộc thoát ngục. Con ngá0 ộP Nhật Bắn để quốc 
không đủ để làm cho người dân An Nam từ bỏ tự do của họ” (Nước 
Pháp 4 Đông Đương, trang 7}: 

Nguyễn An Ninh đã báo động nước Phấp: “Những người Việt được 


5 


Ù "NGUYỆN AN NINH - NHÀ TRÍ THỨC YÊU xước. 


đáo tạo bởi cắc nhà trường Pháp mong. muốn cho dân tộc họ một cuộc. 
tiến hóa chậm và chắc dưới chủ quyền của nước Pháp, hướng tối chế 
độ lập hiến của các quốc gia châu Âu, Một vài người trong số họ, 
những người yêu nước sáng suốt, lại còn tận tuỷ yên truyền để cố 
chứng minh cho quần chúng thấy những hiểm họa của việc phục thù 
và những lợi ích của lồng yêu nước dưới chữ quyền của nước Pháp, 
sự tiến hóa tới tự do chính trị từng được hứa hẹn trong các bài diễn 
văn công khai. Họ tỉn vào một sự hợp tác có thể có được giữa người 
Pháp và người bản xứ. Nhưng riếu bọn thực dân ngoan cố khước từ 
những quyền tự do tối thiểu cho người An Nam thì họ sẽ buộc phải 
tần thành bạo lực của quần chúng và bạo động của những người đào. 
vong ở nước ngoài (Bài đã dẫn, t. 28). 

“Thất vọng vì thái độ ngoan cố của Pháp, từ năm 1923 Nguyễn An 
Nành hướng vẻ quản chúng, ún tưởiig quần chúng, đi vào nông thôn 
ụe tỉnh để xúc tiến việc tổ chức nông đân vốn Đất bình đối với dế 
quốc, và sẵn sàng đứng đậy khi có người kêu gọi và lãnh dạo. Chính 
điểu đó giải thích vì sao một trí thức tây học vào cỡ lớn như' Nguyễn 
An Ninh đã được quảng đại quần chúng nông đân miễn Nam nhiệt 
liệt hưởng ứog. Qua hành động thực tiễn cách mạng, ông càng ngày. 
cảng xích gắn lại với chủ aghia Lênin, và càng về sau càng đi sứt với 
Đẳng Cộng sản Đông Dương. Mặc dâu trước sau chưa bao giờ đứng. 
trong hầuiz ngữ của Đâng Công sẵn, nhưng trong hành động, qua các 
bãi báở, lời tuyên bố của õng, có thể khẳng định quan điểm của ông. 
trùng hợp với những quan điểm của Đảng hồi đó, ông đã làm đúng. 
những điều Đảng đang ra sức thực hiện trong những năm 1930 về sau 
(mở Đại hội Đông Dương; vạch mặt bọn trốt kít, ứng cử vào Hội đồng 
quần hạt...) Từ tưởng xã hội chủ nghĩa ở Nguyễn An Ninh là một sử 
thật không thể phử nhận. Chính trong lúc Nguyễn An Ninh dang hãng 
hái hoạt động có lợi cho Đăng nhữ vậy thì anh bị đế quốc'Pháp bất 
đầy ra Côn Đảo, rỗi mất ngoài đó, vào lúc mới 43 tuổi, lúc cuộc đời 

hoạt động nặng nề, nhiệt tình của anh đang.có nhiễu hứa hẹn có cử 


#2 


NGUYÊN AN NINH - NHÀ TRÍ THỨC YÊU NGỚC. l8 


số. 

'Tổng kết lại, cuộc đời Nguyễn An Ninh là cuộc đời một ttí thức. 
châp thành yêu nước và cách mạng. Để đánh giá ông một cách đúng, 
đán, tuyệt đối không thể vì tính biệt phái, vì ông không vào Đảng. 
Cộng sản, để hạ thấp vai trò của ông trong lịch sử đấu tranh cách 
mạng của nhân đân ta từ những năm 20 của thế kỷ này. Nhưng cũng: 
tuyệt đối không nên mặc nhiên coi ông như là người có công đảu 
trong việc du nhập chủ nghĩa Mác-Lênin vào miễn Nam nước ta. 
Đánh giá một nhân vật lịch sử là phải căn cứ vào các điểu kiện lịch 
sử cụ thể trong đó người đố sống và hoạt động. Đồng thời cũng phải 
căn cứ vào tư tưởng và hành động cụ thể của người đó. Đối với nhân 
vật Nguyễn An Ninh, chúng tôi nghĩ rằng chỉ cần nói đúng, nói đủ, 
sói thật về cái tỉnh thần yêu nước độc lập, về cái bản lĩnh của ông thì 
ông dã là một nhân vật lớn của lịch sử, và càng đặt ông đúng vị trí 
của ông trong thời đại của ông thì càng lm sáng tổ hơn vai tr to lớn 
của ông. lầm sáng giá, sáng đạnh ông hơn trong lịch sử. 


GUYÊN AN NINH 2NHÀ TRÍ THỨC YÊU Nước 


ì uườớnu 


"NGUYÊN AN NINH - NHÀ TRÍ THỨC YÊU NƯỚC. N) 


Ước mơ về một nên văn hóa 
đích thực Việt Nam 


NGUYÊN PHAN QUANG. 


Cho đến nay, đã có nhiều công trình nghiên cứu về Nguyễn An 
Ninh của các bậc tiền bối, các bậc thầy. các bậc cha chú của chúng 
tôi. Kế thừa những công trình đó, bản thân tôi thâu nhận được nhiễu 
điều xâu sắc về một Nguyễn An Ninh thời tuổi trẻ cách đây ngót 80 
năm, sau khí ông nhận bằng cứ nhân ở Đại học Socbonne vì chuẩn bị 
luận án tiến sĩ, nhưng rồi ống lại về nước sáng lập tờ báo ¿a Cloche 
Têléc nổi tiếng. 

"Trong bối cảnh Cách mạng Việt Nam đang chuyển mình sang một 
thời kỳ mới với sự xuất hiện Nguyễn Ái Quốc và tờ Le Paria ở Paris, 
người thanh niên trí thức Nguyễn Án Ninh cằng, nhận rõ mặt kẻ thù. 
đích thực cũa đân tộc Việt Nam là thực dân Pháp. Qua cuốn sách 
Nước Pháp 2 Đông Đương (La France Indochine), Nguyễn An Ninh 
vạch trân cái gọi là "sứ mệnh khai hóa” thuộc địa, "chỉ trong một 
thời gian hết sức ngấn ngủi đã đưa một dân tộc đến tân cùng của sự. 
dất nát. nô lệ. tối tăm đầy đặc”. 

Nguyễn An Ninh thẳng thấn phê phần một số người mang ảo tưởng 
để huế " với thực dân Pháp: "Liên hiệp! Hợp tác! Người 
ta muốn liên hiệp với aï? Người ta muốn hợp tác với si?” Một dẫn tộc 
bang thống ưị mà lại tính chuyện *liên hiệp”, để huế 
lựa vào ông chủ cöa mình để mong thoát 
lá nhanh cái 


“liên biệp”, 


đảng bị nị 
thì chẳng khác nào “muốn di 
ra khối vòng nô lệ”, chẳng khác. nào “họ đã tự quên đi qU: 
lý do vì sao người ta biến họ thành hô lẹP, ñ 


s 


l) "NGUYÊN ÁN AINH NHÀ YRÍ THỨC YÊU Nước 


Ngược về hàng ngàn năm trước, Nguyễn An Ninh nhấc nhở mọi 
người: "Lịch sử Việt Nam không hể chứng minh rằng nòi giống tạ 
yếu hèn, bất lực, cam tầm cúi đầu nô lệ. Tuy nhỏ yếu trước một nước. 
Trung Hoa hùng cường và phải mang ách đô hộ Trung Hoa, nhưng 
biết bao nhiếu lẫn nòi giống bất khuất này đã đứng lên chống lại họ... 
Chúng ta sinh ra từ một dân tộc luôn phải trả giá rất đắc cho quyền 
sống của mình. Tổ tiên ta đã làm như vậy, đã phải giành giựt hiết sức 
gay go để giữ lấy non sông”. 

Nguyễn An Ninh thiết tha kêu gọi thế hệ trẻ phải dũng cảm vươn 
lên đăm nhận sứ mạng lịch sử: "Khi một nồi giống bị dồn dến chỗ 
không còn có sự lựa chọn nào khác giữa cái chết và kiếp nô lệ thì 
phải đương dầu với cái chết mới là thể hiện sức sống mạnh mmẽ của 

mình”. Và theo Nguyễn An Ninh, nền tẳng vững chấc tạo nên sức 
sống đó chính là di sắn văn hóa của người Việt Nam sáng ngời đạo 
lý độc lập, tự do trải mấy ngàn năm: “Dân tộc Việt Nam là một 
dân tộc tự do, đã từng có một nền văn hóa vào cái thời mà ở Pháp 
người ta còn sống tụ tập quanh những đầm nước `. 

Hẳn rằng Nguyễn An Ninh là một trong số ít những.nhà yêu nước. 
bấy giờ đã có một tư đuy thật mới rnẻ, thậm chí táo bạo, khi giải thích 
với dân chúng thế nào là văn hóa dân tộc, cân biểu như thế nào về di 
sản văn hóa của cha ông và thế hệ thanh niên đang được lịch sử giao 
phó sứ mạng cao cả như thế nào để giữ gìn và phát huy di sẩn dó. 
Trong một bài viết với tựa để “Ước mơ của chúng ta", Nguyễn An 
Ninh cho rằng: "Nói đến sự trường tốn của một giống nòi, trước hết là 
nói đến văn hóa, là nói đến sức sống cũa dân tộc. của giống nò. 
nghĩu là tất cả những tiềm năng mè dân tộc đó đã để lại dấi 
đậm và tủa sáng chói lọi trên tiến trình lịch sử cäa mình. Và người 
tệt Nam: đã từng có một sức sống rao nên một nền văn hóu như vậy” 

Tưởng nhớ Nguyễn An Ninh, lớp hậu sinh chúng ta thẩm cám 0a. 
ông đã khai thông mạch dân tộc giữa.cơn lũ áp đão của văn hóa thực 
dân hồi đó bằng những bài viết tràn:đầy tâm huyết thúc giục lòng 


%6 


NGUYÊN AN NINH ‹ NHÀ TRÍ THỨC YÊU NƯỚC. 


người. đánh thức thế hệ trễ hãy tìm về nguồn cội văn hóa của chính 
c thế hệ Việt Nam suốt hơn 1.000 năm bị Bắc thuộc 
đã từng lâm và đã thành công: “Tôi cứ muốn được nói hoài về sự cần 
thiết phải xây dựng một nên văn hóa riêng của mình”. Ông đặt hy. 
vọng vào thế hệ trở "phải tìm cho được một đi sẵn trí tuệ tưng chắc. 
có thể dàng làm tầng đá gốc để thực hiện ưđc mơ của chúng ta. 
Ngày nào thanh niên Việt Nam ta biết khinh thường mọi bể ngoài giả 
mọi luận điệu xảo trá, biết ngẩng cao đầu tiến bước trên con 
đường cao đẹp, do chính lương tâm ta vạch ra.... thì ngày ấy chúng ta 
mới có thể giải bài toán khó vẻ việc tạo lập một nễn văn hóa của 
riêng mình”, vì "văo hóa là linh hồn của một dân tộc.... dân tộc nào 
để cho văn hóa ngoại lai ngự trị thì không thể có độc lập thực sự”. 

“Trước ngưỡng cửa của thế kỷ 21, giữa lúc toàn Đảng toàn dân ta 
đang nỗ lực bảo tổn và phát huy nên văn hóa Việt Nam đậm đà bản 
sắc dân tộc làm cơ sở và động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước, giữa lúc chúng ta dang điểm lại những 
bước ngoặt lớn trên chặng đường phát triển của Sài Gòn ~ TP Hồ Chí 
Minh trong thế kỷ 20 để vững bước tới tương lai, thì phẩi chăng những, 
trăn trở và ước mơ cũa Nguyễn An Ninh ngói 80 năm trước vẫn còn 
nguyên ý nghĩa? 


5? 


NGUYÊN An NINH - NHÀ TRÍ THỨC YÊU Nưác 


3 


'NGUYỄN ÀN AINH « NHÀ TRÍ Tưức Y0 NƯỚC. 


Nguyễn An Ninh - Sự quá độ 


NGUYÊN HỒNG PHONG. 


Nguyễn An Ninh như lä một nhân vật quá độ của hệ tư tưởng của 
phong trào yêu nước đuy tân từ những sĩ phu Nho giáo chuyển sang 
kdp tí thức mới. Sự quá độ thể hiện ä một sự khước từ quan điểm duy 
tân của lớp trước và ý tưởng vẻ một con đường cứu nưỚc mới. 

“Trước hết, Nguyễn An Ninh làm một sự cất đứt tư tưởng với "chủ 
nghĩa thực dân phương Tây”, để phủ nhận mọi äo tưởng có thể dựa 
vào dế quốc Pháp để canh tân. Cuốn Nước Pháp ở Đông Dương là 
một tác phẩm chống thực đân. Pháp quyết liệt. Nó vạch trần "sứ mạng, 
khai hóa” thuộc địa cũa để quốc Pháp. “Chỉ có thực dân với nghĩa 
ngu xuẩn nhất của nó mới in ä "sứ mạng khai hóa” của người Âu 
dung đổ hộ ở Đông Dương”. 

Ông phê phán chế độ thực dân đã bóp nghẹt mọi quyền tự do của 
nhân dân ra, Ông nêu lên “hai nguyên. nhân của tình trạng bất an ở 
Đồng Dương là 

“Thứ nhất: Nước Pháp chẳng những không áp dụng những nguyên 
ý vĩ đại mà nó đã tuyên bố, nó lại CÒP' tiêu diệt tình thần dân chủ của. 
xã hội Việt Nam. n 

“Thứ nhĩ; Pháp là nước đã ban bố tự do và dân. quyền (quyền công 
dân) cho những người mới hôm qua là nô lệ, thì chính nước Pháp “ 
ở Đông Dương lại đặt ách nô lệ lên cổ một dân tộc tự do từng có nền. 
văn hóa trong lúc người Pháp còn lạc hậu trong những làng xóm quanh 


ao hồ. 


s 


l8 "NGUYỄN AN NINH - NHÀ TRÍ THỐC YÊU Nước 


Khác với các sĩ phu lớp trước, thái độ Nguyễn An Ninh đối với 
Khổng giáo là một thái độ phê phán. một sự khước từ. 

Như tất cã các sĩ phu yêu nước lớp trước, Nguyễn An Ninh cũng 
đánh giá cao giá trị nhân văn của Khổng giáo. Ông cũng cho Khổng. 
'Tử là một nhà tư tưởng lớn cũa thế giới. Rằng "tư tưởng Khổng giáo. 
nếu được hiểu đúng đắn thì có thể nãng đỡ con người lên mội quan 


niệm quảng đại và nhãn từ về đời sống". 

'Tuy nhiên. khác với các sĩ phu lớp trước, Nguyễn An Ninh nhấn 
mạnh vào những hạn chế và tiêu cực của Khổng giáo như là tác nhân. 
kìm hãm sự tiến bộ xã hộ 

“Bọn cẩm quyền bên Á Đồng ngày xưa... đạy cho đân rằng mọi sự 
đau khổ ngày nay đều là iển định”. 

Khổng giáo đã biện hô cho chế độ quân chử phong kiến. Nhờ 
Khổng giáo mà chế độ thống trị của bợn phong Kiến tổn tại được khá 
lâu 

Ông phê phán cái đạo đức vì mô của' Khổng giáo, nó cũng góp 
phần củng cổ chế độ chuyên chế. 

“Khi con người chỉ bằng lòng với những mảnh "hạnh phúc cỏn 
con” hạnh phúc gia đình thì đó chỉ là cỏn đường cho độc tài và áp bức 
mà thôi", 

Nguyễn An Ninh khẳng định học thuyết của Khổng Tử đã có tác 
dụng tiêu cực đối với sự phát triển của xã hội, mà nặng nẻ nhất là đối 
với lớp trí thức. 

*Trật tự với bất cứ giá nào, dù ho phải làm liệt bại cuộc sống, đó 
là cái di sắn nặng nề của học thuyết Khổng Tử. Và ngày nay không 
cồn có ai không thấy tư tưởng Khổng giáo đưa đẩy tới đâu”. 

Ông khẳng định phải đi tìm một tưtưởäg khác để tiến bộ chứ không, 
còn trông cậy gì ở Khổng giáo. 

"Phải tìm chỏ được một di sẵn trí tuệ vững chấc có thể dùng làm. 
tầng đá gốc để thực hiện quy ước của chúng ta... Không thể trông cây 
vào Nho giáo cổ truyền được. Các cụ nhà Nho đã chẳng bám vào tử 


60 


NGUYÊN ÁN NINH - NHÀ TRÍ THỨC YÊU Nước 


tưởng Nho giáo như người chết bám vào rơm rác hay sáo": 

Điểm giống nhau của Nguyễn Án Ninh với tất cả eác sĩ phu yêu 
nước là lòng tự hào về những truyền thống dân tộc, những giá trị c 
văn hóa và con người Việt Nam, sức sống và sức mạnh của dân tộc. 
Việt Nam. 

“Lịch sử đã chứng minh đẩy đủ ý chí độc lập của dân tộc Việt 
Nam. Nước Trung Hoa biết rõ điểu này. Họ không thắng nổi dân tộc 
Việt Nam, dù họ đã có những cố gắng đôi khi rất quyết liệt. Và người. 
lính Pháp khi sang xâm lược Việt Nam hẳn là cũng đã được nếm trải 
thế nào là ý chí độc lập đũng mãnh đó”. 

Lòng tự hào với quá khứ anh bùng của dân tộc là cơ sở của niềm. 
to hướng về tương lai của dân tộc mà không phải là thứ chủ nghĩa 
tình cảm “uống nước nhớ nguồa”. 

*Bạn bảo rằng bạn yêu Tể quốc, rằng bạn là người yêu nước. 
Nhưng bạn yêu nước như thế nào? Bạn có thể hiểu rằng yêu nước ca 
ngợi quá khứ chính là để cũng cố niễm tin vào tướng lai của Tổ quốc, 
để từ những kinh nghiệm trong quá khứ mà tăng thêm sức mạnh thực 
hiện những sứ mạng mới. Như vậy thực chất yêu nước là hướng: về 
tưởng lai. Người yêu nước không chỉ tự hào về quá khứ vẻ vang mà 
phải nuôi hoài bão để chuẩn bị thắng lợi trong tương lai”' 

Chính là những giá trị truyền thống dã tạo nên bản sắc đân tộc. 
Bản sắc dân tộc là sức sống cũa dân tộc. 

Nguyễn An Ninh khẳng định bản sắc dân tộc trong bài ức mơ của 
chúng 0a, Nguyễn An Ninh cho rằn/ 

“Nồi đến sự trường tổn của một giống nồi trước hết phải oói đến 
dân tộc. của giống nòi đó, nghĩa là tất 
để lại đấu ấn sâu đậm và tỏa 
qgười Việt Nam đã 


Văn hóa, nói đến sức sống của 
cã những tiềm năng mã dân tộc đó đã 
a tiến trình lịch sử của mình. Và nị 
từng có một sức sống tạo trên một nễn văn hóa nhữ VẬY”. 

Nghễn `An Ninh hiểu rõ sức mạnh của vẫn hóa nó trưởng, tồn hơn 
Nó là lình hôn của đân tốc. Văn hóa còn. thì đân tộc. 


6 


_NGUYỄN AN NINH - NHÀ TRÍ THÚỨC YÊU NƯỚC. 


còn dù nước bị mất. bị đô hộ. Dân tộc còn thì quốcgia bị mất sẽ lấy 
lại. YNhư Việt Nam đã làm suốt hơn một nghìn nắm nô jệ”. Vì lẽ đó 
Nguyễn An Ninh kêu gọi người Việt Nam phải quyết tâm bảo vệ 
phát huy bản sắc văn hóa đân tộc, nhất là trong hoăn cảnh nô lệ, mất 
nước, 


tôi cứ muốn nói hoài về sự cần thiết phải xây dựng một nến văn 
hóa của riêng mình. Dân tộc nào để chớ văn hóa ngoại lai ngự trị thì 
không thể có độc lập thực sự. vì văn hóa là linh hồn của dân 


6 


NGUYÊN ÁN NINHI- NHÀ TRÍ THỨC YÊU NÓC. 


N uyễn AnNinh 
lưới ánh sáng 
phương pháp luận sử học 


——TmnNWBw—— 


Dùng phương pháp luận nghiền cứu nhân vật lịch sử để tìm hiểu 
con người Nguyễn An Ninh, tôi xin nêu ở đây ba vấn để chính: 

1. Thế nào là một nhân vật lịch sử? Và Nguyễn An Ninh là nhân vật 
ịch siử như thể nào? 

Các nhân vật lịch sử không ai giống ai. Mỗi người một xuất xứ, 
một tính cách, một sự nghiệp, mnột kết cục, một ảnh hưởng khác nhau. 
Tuy vậy chúng ta sẵn sàng thừa nhận một quy. chuẩn chủng cho lọ: 

Đã gọi là nhân vật lịch sử thì nhất định người đó phải có những. 
việc làm hay lồi nói đáng ghí lại cho đời sau ngẫm nghĩ, không kể đó 
phần động hay tích cực và cách mạng. 
cực và cách mạng 
trong lịch sử Việt Nam đầu thế ký 20. Ông lưu Jại ảnh hưởng cho đời 


bộ cách mạng của mình. - 
Sinh năm 1900, đến 18 tuổi ông đã bán khoăn bứt rứt về cuộc tiến 
ha của dân tộc Việt Nam đang sống dưới ách đồ hộ của thực dân 


Pháp, và âm đường sang Pháp để ñm hiểu thèm về nền văn mình 
dổi bắt đầu lên diễn đàn trình 


pước Pháp. 22 tuổi ông trở vẻ nước, 22 tuí 
bày luận để "Về một nên học vấn cho nhân dân Việt Nam (Une 
J. 26 tuổi ông bất tay vào công việt tổ 


Stlture pour les Annamites 
đc đấu tránh chợ đân chủ tự do và cơm 


chức quần chúng, cổ động cu 


s 


b) NGUYÊN AjY NINH - NHÀ TRÍ THỨC YÊU NƯỚC. 


áo của nhãn dân. Tờ báo Tiếng chuông rè (La cloche fêlée) của 
Nguyễn An Ninh xuất bãn ở Sài Gòn, cùng một thời với Le /Zaria của 
Nguyễn Ai Quốc ở Paris, cùng một giọng phê phán chế độ thực dâu 
Pháp ở Đông Dương. Tổ chức hội kín “Thanh niền cao vọng” do 
Nguyễn An Nĩnh lập ra và sau này ông đem giới thiệu hội viên cho 
Đăng Công sản Đông Dương, là một hành động rất có ý nghĩa trong 
lịch sứ. 

Đi đôi với hành động, Nguyễn An Ninh để lại những lồi nói rất 
hay. đáng cho đời nay và đời sau suy ngẫm: 

~ “Moi dân tộc bị trị muốn có một nền độc lập thật sự thì phải tạo. 
cho mình một nền văn hóa độc lập của mình”. Đó là lời phát biểu 
trong bài diễn văn đầu tiên của ông năm 1923. (Xem Hà Huy Giáp 
.Sự tiến há liên tục cũa Nguyễn An Ninh... ~ Thành phố TIễ Chí Minh 

1989, tr, 18) 

- Nguyễn An Ninh chủ trương Âu hóa, nhưng không nô lệ châu 
Âu. Ông nói: “Công cuộc này không thể dựa vào người đại diện nước 
Pháp ở Đông Dương... họ có mong gì việc đào tạo nhân tài cho ta!” 
và ông kêu gọi "Thanh niên Việt Nam phải có chỉ khí, phải có tham 
vọng, phải biết ước mơ để mà bành động” (Sđú, tr. 20). 

+ Nguyễn An Ninh thiết tha với độc lập đân tộc mà không chủ 
trương cách mạng bạo lực ngay từ đầu, (uy Vậy ông có những lời tiên 
đoán chính xác về công cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước tà 
trong tương lai: "Đằng sau sự phục tùng tiêu cực người đân Đông 
Đương che giấu một cái gì đang sục sôi, đang gào thét và sẽ bùng nổ 
mãnh liệt khí thời cơ đến. Bộ phận ưu tí trong nhấn đân có nhiệm vụ 
thúc đẩy thời cơ mau đến, Sự tàn bạo cửu chú nghĩa tư bãn đã 
bị đất. Chủ nghĩa xã hội chỉ cẩn làm cái việc gieo hạt giống của công 
cuộc giải phóng nữa thôi". (Như trên, tr: 29). 

- Trong việc vận động quần chúng, ông có một câu nói rất độc 
đáo: “Không phải lâm cho mọi phụ ñữ nghèo đều được sống như phử 
nữ nhà giầu. Nếu tất cả đều sống như phụ nữ nhà giàu thì xã h 


chuẩn 


ế 


64 


'SGUYỄN AN NINHI- NHÀ TRÍ TƯỨC YÊU NƯỚC. 


chết đói hết. Vấn để là đứa phụ nữ vào chức nghiệp và phải giúp cho. 
phụ nữ nhà giầu biết hòa mình với phần đông chị em lao khổ kia (chứ. 
không chỉ biết sống an nhàn trong nhụng lụa)" (Như trên, tr. 46). 

Bấy nhiêu việc làm, lời nói chưa diễn tả hết được cuộc đời rất 
pbong phú của Nguyễn An Ninh, nhưng dã rất đủ để xác nhận Nguyễn. 
An Ninh là một nhân vật lịch sử hoàn toàn tiến bộ và cách mạng. 

3, Trọng tâm của một công trình nghiên cứu nhân vật lịch sử là ải 
sâu xác định vị trí lịch sử, tằm mức lịch sử trong các giá trị tình thần 
của con người lịch sử đó. 

Đối với Nguyễn An Ninh nhiều người cùng thời với ông đã viết 
khá nhiều về ông. đã phân tích và nêu cao giá trì nh thần của ông, 
uy nhiên trong đó có những cách nhìu nhận hơi khác nhau. Bài tham. 
luận này xin góp lời bàn đôi chút: 

'trần Bạch Đăng gọi Nguyễn An Nình là "mội chí sĩ cách mạng”, 
Hà Huy Giáp gọi Nguyễn An Nình là "một (ânh tự cách mạng hàng 
biện". Cả hai tác giả trên đều xác định Nguyễn An Ninh thuộc hệ 
cách mạng. Nhưng hình như cả hai cácb “định vị” của hai ông còn có 
chỗ đáng bàn thêm: 

- Can cứ vào cuộc đời gồm cả hành động và lời nói của Nguyễn 
An Ninh. có nên coi ông là một chí sĩ cách mạng không? 

Danh từ ch sĩ thường dành cho những người có chí lớn mà phải xử 
thế như một kẻ sĩ. Là chí sĩ, ất có một quãng đời ôm. chí lđn mà đành. 
tự mình hay bị bó buộc phải láng ngưng hoạt động chính trị xã hội 
thực tiễn của mình. Nguyễn An Ninh không có một quãng, đời nào 
như thế, Ông không giống inột Phan Chủ Trình từ Pháp. trở về nước. 
hay một Phạn Bội Châu ở Bến Ngự, hay một Huỳnh Thúc Kháng sau 
khi báo Tiếng Đân phải đình bản. Cuộc đời Nguyễn An Ninh sôi SỤC 

„ hành động, năm lần vào tù và rong nhà ogục Côn Đảo! - 

- Vậy thì Nguyễn Án Ninh đã là lãnh tự cách "hợH£ guuải Cách gợi 
này biểu theonghfa rộng nhất, chung nhấ tì không sao, tê nh 
Hghữa theo nội dung chặt chẽ gắn với thời đại của nhân Vất lịch sử thì 


6 


_NGUYÊN AN NINH - NHÀ TRÍ THÚC YÊU Nước: 


cũng nên bàn thêm: Rõ ràng:Nguyễn An Ninh. đã từng đứng ra hô 
"hào hàng vạn quần chúng thanh niên, vạch. đường cho họ đi tìm lý 
tưởng. Ông đã truyền bá chủ nghĩa nhãn văn chấu. Âu, dịch một chương 
trong Khế ước xã hội của J.1. Rousseau, công bố Tuyên ngôn nhân, 
quyền và đân quyền của Cách mạng, Pháp và sau đó công bố Tiyyển 
ngôn Đẳng Cộng sẵn của Mác ~ Änghel để cổ vũ quần cbúng đòi dân 
chủ, tự do dưới chính quyền thực dân Pháp. Với tính cách hoạt động 
như trên, có thể gọi Nguyễn An Ninh là lãnh: tụ kiên cường của một 
phang trào quân chúng dân chỗ tự do thì đúng hơn là một lãnh rụ cách 
mạng với ý nghĩa là người cầm đầu một cuộc vận động cách mạng, 
hay cẩm đầu một lực lượng quần chúng cách mạng. 

Công bằng mà nói từ lúc vào đời cho đến cuối đời Nguyễn An 
Ninh tuy kiên cường đấu tranh cho những cải cách chính trị xã bội 
văn hóa dưới chế độ cai trị của thực dân Pháp; nhưng ông chưa hể 
nêu ra một cương lĩnh từng bước tiến tới đánh đổ thực dân Pháp. 
Trong các ngôn luận của ông thuật ngữ “tiến hóa” (évoludon) được 
dùng phổ biến hơn là thuật ngữ "cách mạng” (révolution), và chúng. 
ta bắt gặp một tẫn số khá cao về sự ngại ngùng đối với cách mạng 
bạo lực của quần chúng. 

Nguyễn An Ninh không giống như một Nguyễn Ái Quốc hay một 
“Trần Pbú, ngay từ đầu đã quyết đánh đổ thực dân và phong kiến, tìm 
mọi cách tập hợp những phần tử ưu tú cách mạng, thức tỉnh công, 
nông, bám chắc cái gốc của cách mạng là công nông để phát động 
phong trào cách mạng. 

- Tuy chưa thể nâng Nguyễn An Ninh lên tẩm một lãnh tụ cách 
mạng như người nghiên cứu lịch sử cẩn thanh mình, làm rõ mội điểx 
đánh giá không chính xác đối với ông: 

Luận cướng chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương do Trần, 
Phú thảo tháng 10-1930 đã ghi: “Các đảng phái tiểu tư sẵn trong cuộc 
cách mạng (như bọa Quốc dân đẳng, Nguyễn An Ninh) đều đính dánš 
với giai cấp địa chủ và tư bản bản xứ... Đế lúc cách mạng phát triển 


66 


"NGUYÊN AN MINI- NHÀ TRÍ THÚC YÊU NƯỚC. 


thì họ sẽ bỏ cách mạng và chạy về cải lương hợp tác với đế. 
nghĩa”. (em "Văn kiện lịch sử Đăng, Tập I ~ NXB Sự 
Thật 1977, tr. 73). 

Nhưng với một cách nhìn rộng rãi hơn, “Chánh cương sách lược 
vấn tất của Đảng Cộng sản Việt Nam" do Nguyễn Ái Quốc thảo. 
tháng 2-1930 đã viết: *Dẳng phải hết sức liên lạc với tiểu tư sản, tí 
thức. trung nông (Thanh niên, Tân Việt, phái Nguyễn Án Ninh v.v...., 
để kéo họ về phe vô sản giai cấp” (Như trên, tr. 19). 

Sự thật lịch sử đã chứng minh tính cách của Nguyễn An Ninh không. 
có gì giống với Quốc dân đảng. Trong toần bộ cuộc đời hoạt động, 
của Nguyễn An Ninh không có một dấu vết nào thỏa hiệp với chủ 
ngbĩa để quốc. Ông luôn tán thành chủ nghĩa Mác, tự coi mình là mộ: 
người cộng sẵn độc lập, nột *communiste san parti", Trong phung 
trào Mặt trận dân chủ Đông Dương 1936-1939,'ông đẻ xướng chủ 
trương phát động phong trào Đông Dương Đại hội. và Đẳng Cộng sản 
Đông Dương đã chấp nhận, biến nó thành một cuộc vận động to lớn 
trong toàn quốc. 

Giữa dòng xoáy của cuộc vận động dân chủ 1936-1939 Nguyễn 
An Ninh đối đầu với phái Trốt kít giả danh cách mạng. Ông vạch mật 
“Tạ Thu Thâu đang gào thét chỉ cần đi với vô sản, không cẩn lập Mặt 
trận dân chủ. Ông viết: "Chủ nghĩa xã hội không hạn chế hoạt động 
cách mạng trong công tác tổ chức giai cấp vô sản. Nó có ý định đưa 
toàn thể xã hội vào nễn kinh tế xã hội chủ nghĩa không có không, 
hoảng, không có chiến tranh, làm cho xã hội giầu có, bảo đảm đời 
xống hạnh phúc cho mọi người. Chủ nghĩa xã hội cứu văn văn In 
phẩm giá con người, giải thoát cho những quần chúng không phải vô 
sẵn thoát khổi lý tường xã hội và chính tị hiển hành. của giai cấp 
thống trị (Xem Hà Huy Giáp, sách đã dẫn, tr 68): ' 

Tỉnh thắn kiên định chủ nghĩa xã hội của Nguyễn An Nảnh như 
trên còn sống mãi đến ngày nay? 

3: Một vài gợi ý thêm trong quá trình nghiền cứ. 


l9 ANH ty gyN: NH7 Tiết t xược 


Nghiên cứu nhân vật lịch sử có thể coi là một loại để tài khó nhất 
và cũng thú vị nhất trong toàn khung sử:học. Người xưa nói "Cái 
quan nàn định” nghĩa là dậy nắp quan tài rồi vẫn còi Khó bàn định về 
giá trị của một con người lích sử, Nếu không có đ tư liệu: và nhất lạ 
nếu không có một phương pháp luận khách quan khoa bọc. nếu dùng 
một cách nhìn biệt phái, hẹp hòi, phe cánh thì khó mà định luận về 
một con người đa điện, trong một: hoàn cảnh lịch sử phức tạp như 
trường hợp Nguyễn An Ninh. 

Mấy lời nghị luận của tôi trên đây chẳng qua là tham góp bước 
đầu, chưa dâm chắc đã nắm hết các tư liệu phần biện: nên tôi cũng 
sẵn sàng tiếp thu những ý kiến phản biện chính xác hơn. 

“Trong quá tình nghiên cứu các nhân vật lịch sử, tôi thường gặp 
những lỗ thủng về sử liệu, mà tôi gọi là "nhông ô trống Men4êláep 
trong về học”. Ở đây phải đặt ta những câu hỏi để tìm tồi thêm, bổ 
sung vào nhận thức hiện tại của người nghiên cứu. Trong chuyên dễ 
tâm hiểu về Nguyễn An Ninh, tôi xin gợi ý các bạn tróng giới nghiên 
cứu sên tìm tồi thêm một hội kín Thanh niên Cao vọng của ông Ninh: 

Hệ thống tổ chức của nó thế nào? Có chương trình, điểu lệ ra sao? Vì 
sao ông Ninh không kiên trì phát triển tổ chức của mình mà lại giới 
thiệu người của mình cho Đằng cộng sẵn trong khi bản thân ông không 
tham gia Đảng cộng sẵn? 

Cũng nên tìm tòi thêm về tư thế chính trị và thái độ. hành vi cửa 
Nguyễn An Ninhttrông những năm cuối cũng sống ở nhà tù Côn Đảo 
(1939-1943), những cuộc tranh luận hay trao đổi của ông với các 
đông chí công sắn trơng tổ chức ở nhà tù như thế nào, Theo tôi, đó là 
những "ô trống Menđẽléep"'cần được bổ sung để có một định luận 
đáng tin cậy hơn nữa về một con người rất đẹp, nhột lãnh tụ của phong. 
trào quần chúng, một chiển sĩ kiên cường của cuộc đấu tranh cách 
mạng vì đân chủ tự do trong lịch sử Cách mạng Việt Nam.' 


68 


Ea 
(s5) 


"NGUYÊN AN MINH- NHÀ TRÍ TĐỨC YÊU NƯỚC. 


Nguyễn An Ninh 
nhà trí thức yêu nước 


Hải Ngọc THÁI NHÂN HÒA. 


Cách đây vừa tròn J00 năm, Nguyễn An Nĩnh, sinh ra và lồn lên 
trong một gia đình có truyền thống yêu nước. Thân sinh của ông là cụ 
Nguyễn An Khương, một nhà Nho, đạy chữ Hán, viết báo, sống thanh 
bạch, giản đị. Ống là bạo thãn của Gilbert Trần Chánh Chiếu, mở 
khách sạn Chiêu Nam Lẩu, vừa lầm kinh tế cho phong trào Minh 
Tân, vừa là nơi đi lại của các nhà yêu nước đương thời... 

Xâm lược, chống xâm lược 

100 năm qua, lích sử nước nhà có biết bao đổi thay, chuyển động 
lớn; từ Hiệp ước Nhâm Tuất ~ (862 đến Hiệp ước Patenotre — 1884, 
aưØe tà mất, dân ta khổ; Thực dân Phép chía nước ta ra làm 3 kỳ để 
cai trị rêu rao “khai hỏa vấn snini" dưới chiều bài "Tự do-Bình đẳng- 
Bắc ái!" 

Ngay ở tuổi 15, 16, tuổi hoa niên đang cấp sách đến trường sơ 
trung học tại làng quê, Nguyễn An Ninh không chỉ quen thuộc với 
tiếng trống trường vọng vang đầu thôn, mồ còn nghe râm tan. câu 
chuyên về chiến công Lửa hồng Nhựt Tảo cũa Nguyễn Trung Trực 
năm xưa (10-12-1861), về cuộc khởi nghĩa của Trương Định rộng 
mạnh dưới ngọn cờ "Bình Táy đại nguyên soái” (1863-1864), về hào 
khí bất khuất của Thủ Khoa Huân ở Mỹ Thỏ, về tấm gương KIÊN 
trùng của Thiên Hộ Dương ở Đồng Tháp v.v... Nhất là từ đầu thể kỷ 
Phan Bội Châu và Phan Chụ Trình xuất 


nầy, phong trào Duy Tân của 
(1904-1905) rồi kế đến phong trào 


hiện đưới vòm trời miễn Trung. 


49 


t8 _NGUYỄN AN NINH - NHÀ TRÍ THỨC YÊU Nước. 


Đông Du (1905-1908) và Đông Kinh Nghĩa Thục (1908). Việt Nam 
Quan‡ Phục hội (1912) của Phan Sào Nam (tức cụ Phan Bội Châu) 
Chí sĩ Phan Chu Trính biệt hiệu Tây Hẻ đã cùng với cụ Phán Sàu 
'Nam mở rộng phóng trào Duy tấn , ty có khác nhau về phương sách 
đấu tranh (“bạo lực” với “cải cách”), những cũng một chí hướng “canh, 
tân đất nước ". giải phóng dân tộc, thoát khỏi ách nô lệ lầm than! Vào 
thời điểm này, phong trào kháng thuế nổ ra ở Trung kỳ năm 1908 và 
ngày càng lan rộng ra các tĩnh xa gần miễn Trung của đất nước, Có 
thể nói, từ vùng đất mới hình thành địa bạ hành chính sau ngày Nguyễn 
Hữu Cảnh vào Nam (1689). trên sông Tiển, sông Hậu, với sông nước 
Cửu Long không ngừng đậy sóng, hòa nhịp Với khí thế đấu tranh của 
nhân dân Nam kỳ lục nh. đến miễn quê Trung bộ và cả miễn Bắc 
hộ ruột thịc lòng dân ta không ngừng ngơi nghỉ, luôn âm ï đấu tranh, 
bùng lên ngọn lửa cứu nguy đân tộc. Tất cả những hình ảnh thân 
(quen ấy và biết bao kỷ niệm và sự kiện lịch sử ~ nhân vật lịch sử tiêu 
biểu dưới chế độ xã hội đương thời, ít nhiều thôi thúc chàng trai Gia 
Định - Nguyễn An Ninh có thêm nghị lực và tu nặng bành trang lên 
đường đấu tranh cho tự do, dân chủ của nhân đân.. 

'Tử quê ngoại: Cẩn Giuộc - Long An đến quê nội Hóc Môn = Gia 
Định xưa, rồi du học phương Tây, Nguyễn An Ninh đã sớm ý thức về 
tình cảm nước nhà và chứng kiến những cuộc nổi dậy của nhân dân 
cả nước chống thực dân Pháp xâm lược. 

'Tại quê nhà, hai sự kiện tác động không ít đến tuổi trẻ Nguyễn An 
Ninh là cuộc nổi dậy do Nguyễn Hữu Trí cầm đầu, đánh phá Khám 
Lớn Sài Gòn (đêm 14, rạng 15/2/1916), và cuộc khởi nghĩa ở Huế 
(tháng 3/1916) dưới sự chỉ huy của Thái Phiên và Trần Cao Vân đều 
diễn ra trong năm 1916. Cả hai đều thất bại. Qua năm sau, nghĩ^ 
quân Thái Nguyên ~ Bắc kỳ dưới sự lãnh đạo của Đội Cấn và Lương 

Ngọc Quyến, làm chủ tỉnh ly Thái Nguyên trong 7 ngày cũa tháng B/ 
1917. Về sự kiện này, Ngô Đức Kế cố câu thơ: 

“Thành quách Nam, người Nam chữ lấy 


T0 


"NGUYÊN AN NINH - NHÀ TRẾTHỐC YÊU NƯớC. 

Bây ngày dai đẳng xếp ngần thu” 

(Thái Nguyên thất nhật quan phục lý - Huỳnh Thúc Kháng dịch) 

Đọc câu thơ của Ngõ Đức Kế, Nguyễn An Ninh suy nghĩ: Muốn 
hành động thành công, trước hết phẩi trang bị cho mình những kiến 
thức cần thiết. Nguyễn An Ninh từ giã gia đình ra Hà Nội học trường. 
Cao đẳng về Luật, rồi sang Pháp học tiếp tại Đại học Sorbonne — 
Paris, Giữa tuổi 18, đôi mươi tràn đẩy ước mơ và hoài bão lớn, Nguyễn 
An Ninh vốn tính hiếu học, nên càng giỏi tiếng Tây, viết thông đọc 
thạo chữ Pháp. Nguyễn An Ninh sớm hòa nhập vào tẳng lớp trí thức 
Việt Nam đang có mặt ở Pháp. nhất là sau khi tốt nghiệp cử nhân 
Luật năm 1920, Nguyễn An Ninh kết thân với luật sư Phan Văn Trường. 
(sang Pháp từ năm 1908) và càng quan tâm nghiên cứu chủ nghĩa 
Mác và chỗ nghĩa Lênin, trao đổi thời sự với Phan Chu Trinh, tiếp 
xúc với Nguyễn Ái Quốc (hơn Nguyễn An Ninh 10 tuổi). Từ đó, 
Nguyễn An Ninh ngày càng nhận rõ bản chất của cái gọi là "chính 
quốc văn minh" đối với "bản xứ lạc hậu”. 

Tìm phương giúp nước. 

Với kiến thức ngày một mở rộng, sống giữa trời Âu với thủ đô 
Paris tráng lệ, Nguyễn An Ninh càng lao vào con đường tìm phương 
giúp nước. Có những ngày ông đi vào xóm chợ, đến xí nghiệp, nhà 
máy gần xa; có ngày thâm nhập tbực tế và đành nhiều giờ cho việc 
xem sách báo tiến bộ xuất bản ở Paris. Nguyễn An Ninh còn ầm đọc. 
sách báo từ nước Đức ~ quê hương của Mác với Tuyên ngôn của 
Đảng Cộng sản - 1848: sách báo từ Liên bang Xổ Viết về Cách mem. 
xã hội chử nghĩa tháng Mười Nga (7/11/1917) và Luận cư0ng về Vấn 
để dân tộc và thuộc địa của Lênñn (Luận cương của Lênin được đăng, 
trên tạp chí Quốc tế Cộng sản số ta ngày 14/7/1920 và báo Nhân. Đạo 
(Humianite) cơ quan ngôn luận của Đảng Xã hội Pháp đăng liền 
hai số ngày 16 và 17/7/1920). Nguyễn Ái Quốc viết bài "Cøn đường 
dẫn tôi tới chủ nghĩa Lênin” sau khi đọc Luận CƯƠE. của Lênin và 
Nguyễn Ái Quốc sớm phác họa cou đường cứu nước: "Muốn cứu 


71 


fj NGUYÊN AN NINH - NHÀ TRÍ THỨC YÊU Nước 


nước giải phóng dân tộc, không có cơn dường nào khác con đường 
cách mạng vô sẵn", tại Đại hội Đảng Xã hội Pháp lần thứ 18. tháng 
12/1920. 

Chính vì vậy, Nguyễn An Ninh không chỉ gắn bó với Phan Văn 
“Trường, gặp gỡ bàn bạc với Nguyễn Văn Tạo, Nguyễn Văn Trần, 
không chỉ trân trọng Phan Sào Nam và Phan Tây Hồ mà càng ngưỡng 
mộ, kính phục Nguyễn Ai Quốc từ những ngày ở Pháp. 

Năm 1921, Nguyễn An Ninh đã tham gia hoạt động trong Hội Liên 
hiệp thuộc địa cùng với ông Phan Văn Trường, Nguyễn Ái Quốc (đại 
điện cho Đông Dương trong Hội Liên hiệp thuộc địa), nhằm góp phẫn 
truyền bá cho nhân dân các (huộc địa Pháp ý thức được quyển lợi của 
mình, yêu câu chính phä Pháp cải tổ nễn cai trị ở các thuộc địa. nâng 
cao dân trí, cải thiện đời sống tỉnh thân và mức sống cho dân thuộc 
địa"? .. 

Sau những năm du học với bằng Cử nhân Luật tại Pháp, Nguyễn 
An Ninh về nước ngày 5/10/1922. Đây là lần đầu tiên Nguyễn An 

Ninh có dịp ra mắt công chúng ở quê nhà và diễn thuyết tại Hôi 
khuyến học Nam kỳ vào đầu tháng 1/1923 về đề tài Chung đúc nên 
học thắc cho dân Án Nam (Une culture pour les Annamites) và lẫn 
thứ hai vào tháng 10/1923 với để tài "Lý zưởng cửa thanh niên Việt 
Nam ”(L"ìdéa| đe Ìa jeunesse Annamite)tại số nhà 34 đường AviateU( 
Garros toức đường Thủ Khoa Huân ngày may). Đầu năm 1923, Nguyễn 
An Ninh thành lập Đảng Thanh niên Cao Vọng nhằm quy tụ đôn 
đáo nông đân ở lầng xã vào tổ chức đấu tranh cho ruục tiêu “Tự d0- 
Bình đẳng, Bác ái" theo tỉnh thần của Cách mạng tư sản Pháp nấm! 
1789. 

Đi đôi với :ổ chức, Nguyễn An Ninh xuất bản tập Điân ước, Dân 


quyên, Dân đạo, (dịch của 1-1. Rousseau) nhằm truyền bá tư tưởn# 
tiến bộ của tác giả: “Người ta sinh ra tự Áo, mà Ô xứ nào con người 
căng bị đồng còng cả, sống trong aiẳng xích... Nhà nước là một tổ 
chức cai trị theo “khế ước xã hội", và tiế nó phải phục tùng ý chỉ c4 


72 


NGUYÊN AN NHA - NHÀ TRÍ THỨC YÊU NƯỚC. 


joàn dân” (Paris, ngày 15/10/1923). Trong khi đó, tiếng vang của 
Nguyễn Ái Quốc về con đường giải phóng dân tộc ở nước nhà ngày 
cảng sâu rộng từ sau Đại hội Tour tháng 12/1920. 

Cuối năm 1923, Nguyễn An Ninh tiếp tục đi diễn thuyết nhưng bị 
nhà cầm quyền Pháp cấm đoán. Không có con đường nào khác, ông. 
quyết định ra tờ báo tiếng Pháp lấy tên là Le Clache Fêléc (Tiếng 
Chuông Rè), Số đầu tiên ra ngày 10/12/1923 đến số-62 ngày 3/5/ 
1926, vừa tròn 3 năm rưỡi. Từ báo để cập nhiều vấn để chính ị, xã 
bội. văn hóa và giáo dục. Về giáo dục, Nguyễn An Ninh vạch rõ: 
*Toàn quyên Aerlin đã ra một Nghị định hủy bố. quyển tự do giăng 
dạy. Chính phủ nói là bảo hộ nhương lại tước mất quyền đó của chúng 
tâi, Kết quả là hàng trăm ngàn người An Nam không biết di học ở đâu 
vì không có trường”. (La Cloche felée ~ 1923). Nguyễn An Ninh còn 
nêu lên vấn đề “Tiếng mẹ đẻ, nguồn giải phóng các dân tộc bị áp 
bức". Ông viết: "Những người hiểu biết vững một. nên vấn hóa đân tộc. 
rồi mới có đủ khä năng thưởng thức một nền văn hóa. ngoại bang. Từ 
bð vàn húa chư ông và tiếng mẹ đẻ, phải làm cho người An Nam Ì2 
kẳng cho tương lai giống nồi”. Ông còn vạch võ: Dân 1C Việt Nam là 
một đâu tộc yêu tự do. đã từng có một nền vấn hóa vào cái thời mà ở 
Pháp người ta còn sống tụ tập quanh những đấm máớc. Đặc biệt, 
'Nguyễn An Ninh cho đăng toàn văn Zryên ngôn Đẳng: Cộng sản do 
Karl Macx và Eredrich Engels khởi thảo năm 1848 trên (ữ báo, của 
mình. 


Không chỉ viết sách, viết báo, Nguyễn An Ninh còn tổ chức mít 
tỉnh ngày 24/3/1926 tại đường Lanzarote (n9Y }À đường Kỳ Đồng), 
phê phán chủ trương. *Pháp-Việt để huế” cuả Bài Quang Chiêu. Ngày 
chiều hôm ấy, Nguyễn An Ninh bị bắt tại Sài Gòn: Ngày 7/1/1927, 
ông ra tù và ưở về Hóc Môn quê' ¡ tiếp tục vận động nông đân vào 
Hội kín của ông, Tại đầy. Nguyễn An NÌHh viết vỡ luồng Hai Đà 
Trưng để cổ xúy tính thấn yêu nước. bất khuất của quản chúng, nhân 
dân tham gia hội kín cña Ô§: Hoạt động ngày công rôn# mạnh của 


Tả 


l8 NGUYÊN ÁN NINH NHÀ TRÍ THƯỚC YÊU xước. 


Thanh niên Cao Vọng làm cho thực dân Phấp căm tức, như cái gại 
trước mắt chứng. Ngày 1/10/1928, nhà cầm quyền Pháp đã ra lệnh 
truy nã Nguyễn Ao Ninh. Đẳu năm 1929, ông bị bắt tại Bến Lức, 
giảm tại Khám Lớn, Sài Gòn về tội “dinh đấp với công sẵn ”. Ngày ra 
töa, Nguyễn Án Ninh kiên cường đùng cảm tuyên bố rằng: không có 
sức mạnh nào làm cho ông từ bở con đường đấu tranh cho tự. do. dân 
chỗ, xã hội, bình đẳng bác ái như Tuyên ngôn nhân quyển của nước 
Pháp. 

Viết đến đây, tôi nhớ đến người bạn đời của Nguyễn An Ninh là 
bà Trương Thị Sáu, cùng quê ngoại với ông (Cẩn Giuộc. tính Long 
An). Bà Nguyễn An Ninh giác ngộ cách mạng sớm, vừa đảm đang 
việc nhà vừa góp phần chung lo việc nước, chia xế ngọt bồi với ông, 
Nguyễn An Ninh ngót 20 năm dài (ở Sài Gòn hoặc ô Paris và kể cả 
những năm ông ở Khám Lớn Sài Gòn, nhà tì Côn Đảo). Khó khăn 
vất vả không íL, nhưng cuộc sống của gia đình Nguyễn An Ninh thật 
hạnh phúc. Š người con (3 trai 2 gái) đều học hành đỗ đạt. 

Ngày 3/5/1926 tờ La Cloche fðlée đổi thành tờ 1'Annam từ số 63 
trở đi cho đến ngày 2/2/1928 mới bị đình bản. Sau ngày báo È'Ánnam 
của Phan Văn Trường bị đình bán từ số 182 (2/2/1928), Nguyễn An 
Ninh cùng đồng nghiệp của mïnh nhanh chóng xuất bản tờ báo Đồng 
Pháp sau đổi thành tờ Thân Chung, nhằm khơi dậy lòng yêu nưđẻ 
trong thanh niên và giới trí thức. Tờ bão đã nêu lên những yêu sách 
chính đáng của người láo động trước hiện tình đất nước. 

Vii cao trào dâu chủ 

Sau mỗi lẫn ra tù, chí khí Nguyễn Au Ninh căng vững vàng, lâp 
trường càng kiên định. Ông sát cánh với Nguyễn Văn Tạo (một chiến 
sĩ công sản từng tham dự Đại bội iẫu thứ V] Quốc tế cộng sản ở 
Matxcdva) và các thà cách mạng khác, rá tờ ⁄ø are (Tranh Đấu), 
ứng cử vào Hội đồng thằnh phố Sài Gòn để hoạt động với tư cách 
công khai hợp pháp, 

ˆ Tháng 3/1936, Mặt trận Bình dân Pháp lên cẳm quyền, chính phủ 


T4 


NGUYÊN AN NINH - NHÀ TRÍ THỨC YÊU NƯỚC. 


Wiên minh cánh tả đo L.éon Blum làm Thủ tướng. Nguyễn An Ninh 
qựa ra ý kiến triệu tập Đại hội Đông Dương. Sáng kiến của ông được 
“Trung ương Đăng tần thành, lúc nãy đo đồng chí Hà Huy Tập làm 
“Tổng Bí thư (1936-1938). Nhận rõ nh hình thuận lợi đó, Nguyễn An 
Ninh để xuất lập Mặt trận Bình dân, thực hiện quyền đấu tranh cho tự 
đo, dân chủ của nhân dân lao động. Các ông Nguyễn Văn Tạo, Nguyễn. 
Văn Trân v.v.. đang hoạt động ở Pháp đều nhất trí quan điểm của 
Nguyễn An Ninh và thành lập Mặt trận dân chủ Đông Dương. Mật 
trận đân chủ Đông Dương quy tụ. một số trí thức có mặt tại Pháp, đi 
vào hoạt động từ ngày 8/6/1936, giữa lúc phong trào đân chủ đang, 
phát triển, thực dân Pháp bất Nguyễn An Ninh vào ngày 27/09/1936, 
sau đó bắt Nguyễn Văn Tạo ngày 3/10/1936. Trong tù các ông Ninh, 
Tạo. đấu tranh quyết liệt, tuyệt thực, buộc chúng phải trả lại tự đo. 

“Sau khi ra tù, các ông tiếp tục tham gia hoạt động. Báo Dán Chúng, 
cứ quan ngôn luận của Đẳng ta ra mắt độc giả agay tại Sài Gòn. Đầu 
năm 1837, Tổng trưởng thuộc địa cử Jusn Godart sang: Đông Dương. 
thị sắt tình hình và "giải quyết yêu sách cho người bản xứ". Nấm lấy 
thời cơ đó, Xứ ủy chủ trương huy động. quần chúng nhân dân hưởng 
ứng đón Godart khi ông ta đặt chân đến Sài Gòn. Nguyễn An Nình đã 
góp phần tích cực của mình trong những ngày đấu tranh trực điện với 
Gođart, Tờ báo Dần Chúng tăng trang. diễn đàn khắp chốn, lao động 
và tí thức Sài Gòn xuống đường biểu đương lực lượng. biển nh đi 
Tổng trưởng thuộc địa giải quyết yêu sách chính đáng cho người dân 
thuộc địa, Giữa lúc cao trầo dang lên mạnh, Nguyễn An Ninh lại bì 
dịch bất vào ngày 5/9/1937 và cho đến ngày 18/2/1939 ông mới ra tù 


lân thứ tư, Ngay sau khi ra tò, Nguyễn An Ninh m cách liên lạc với 


đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Vấn CŨ. Đăng chỗ trương đưa Nguyễn 
am kỳ và thông qua ứng cử có 


Aa Ninh tham gia Hội đồng Quản hạt | 
cả Nguyễn Văn Tạo, Dương Bạch Mai, Võ Công Tổn...Riên# Nguyễn 
An Ninh, phà cầm quyển Phấp cho rằng ông là người mới ở tà r8, 
không được tíng cử. Khí chính Phổ Ruáp phê chuẩn thì cuộc bẫu cổ 


T6 


Hội đồng quản hạt đã xong. Nguyễn An Nình tuy không phải Đăng 

viên, nhưng được Đảng giao nhiệm vụ cùng bà Nguyễn Thị Lựu (Xứ 

ủy Nam kỳ) trực tiếp (bam gia phong trào chung và có chân trong cụ 

quan báo Đân Chúng của Đảng. Đối với nhóm TrốtxKít, Nguyễn An 

Ninh đã mềm dễo hợp tác với họ trong sự nghiệp chung, nhưng khi 

thấy có biểu hiện lệch lạc. ảnh hưởng đến phong trào dân chủ, ông 

đã phê phán thẳng thấn những quan điểm của Tạ Thu Thâu lä có hại 

cho phong trào, cho cách mạng. Trước những hoạt động sôi nổi của 

Nguyễn An Ninh, thực đân Pháp đánh giá ông là một nhân vật rất 

nguy hiểm cho chế độ thuộc địa. Vì vậy, ngày 4/10/1939, Nguyễn An 

Ninh bị bất lần thứ năm, cũng là lần coối cùng của ông trong cuộc đời. 

hoạt động chính trí. Tòa án bình Sài Gòn kết án 5 năm tù giam, 10 
năm biệt xứ và đày ông ra Côn Đảo, 

Gần 4 năm dài, bị kể thủ giam cẦm, tra tấn dã man, ăn uống khum. 

khổ, thiếu thốn mọi bể trong địa ngục (cẩn gian Côn Đảo, sức khỏe. 

y2 của ông ngày càng yếu dẫn và ông trút hơi thở cuối cùng vào ngày 4/ 

3/1943 tại nhà từ Côn Đảo. Giờ đây, mộ phẩn của nhà trí thức yêu 

nước Nguyễn An Ninh nép mình dưới Hàng Dương Côn Đảo. nơi bốn 
bể sóng vỗ và lông gió ngàn phương! 

Hơn 20 năm hoạt động (1922-1943). chiếm nữa đời người (1900- 
1943) ở độ tuổi trung niền đổi dào niỄm tin và sức sống, nhiệt tình 
yêu nước như Nguyễn An Ninh là quá hiếm. Ông đã néu cao phẩm 
chất trong sáng của một nhà trí thức đ Nam kỳ lục tỉnh ớ nửa đầu thế 
kỹ XX. Đúng như nhận xét của đồng chí Nguyễn Văn Lình (Cố Tổng 
Bí thư Đẳng): "Nguyễn An Ninh nhà yêu nước vĩ đại, một trí thức lẫm 
©ð, nếu chịu khuất phục bọn đế quốc chắc chắn ông sẽ giàu có vừ sống 
vương giả. Những vì yêu nước thương dân, ông đã đi vào quân chúng 
lao khô, vận động họ chống lại đế quốc và tay sai.. Là một trí thức, 
thế mã ông lại đi bộ bán đầu cù là ở các bến xẻ, các. phố phường Sài 
Gòn với ý định cễ động đông bào chống lại bọn đã làm khổ mình t9. 
Thủ hướng Phạm Văn Đồng lúc sình thời, đã khẳng định: *Nguyễn An 


T6 


NGUYÊN AN AINH +NHÀ TRÍ THỨC YÊU NƯỚC l8 


Nhnh là một nhà yêu nước, một chiến sĩ kiên cường, kiên quyết đu 
tranh vì Tổ quốc và dân tộc cho đến hơi thờ cuối càng"; 

một nhà trí thức, trí thức yêu nước - Nguyễn Ani Ninh còn có 
khả năng tiếp xúc, kết thân, làm bạn với tí thức trong Đảng hay chưa 
vào Đăng, kể cả người nước ngoài như Marcel Cachin (phụ trách tờ 
L'Humanitẻ của Đăng Xã hội Pháp). GS. Trần Văn Giàu (nguyên Bí 
thư Xứ ủy Nam kỳ) thường nói chuyên với mấy anh em trong giới sử 
học thành phố: Nguyễn An Ninh chưa hễ là đằng viễn cộng sẵn vậy mà 
ra từ những năm 1929-1930 anh đã như là một người Mát-vit ~ Lê- 
nim-nút hoạt động trong quân chúng trên lĩnh vực trí tường, Trong đấu 
tranh chính trị, anh Ninh tô ra là một nhà tý luận theo sát đường lối 
của Đăng, sát với chủ nghữa Mác-Lênn. Đặc biệt anlt Ninlt nhất trí 
với đồng chí Hà Huy Tập và gẵn gũi những người cộng sản. diễu đó. 
đáng quýt... Chí sĩ Nguyễn An Ninh là một người cách stựng, xứng 
đảng được lưu danh bằng bia để tượng đỒng `". 

Đồng chí Hà Huy Giáp (nguyên Xứ ủy viên Xứ ủy Nam kỳ) đã 
viết: "Cả cuộc đời của anh Ninh là cuộc đời đây hy sinh. gian khổ, bị 
từ dày năm lẫn cho đến chết trong địa ngục Côn Đảo, hy sinh cho sự. 
nghiệp giải phóng đất nước, giảt phỏng con người... Nhân dân Nam bộ 
soi anh nhưự một lãnh tạ cách mạng, hớn na họ săng bải anh nhưí một 
thân tượng "9, Đặc biệt, Nguyễn An Ninh còn sớm ý thức giá trị đích 
thực của nên văn hóa dần tộc. Ông viết: "Ving nến văn hóa dâu lộc 
mới có tủ khả nàng thưởng thửế imột niên văn hóa ngoại banE Nhận 
thức cơ bản đó cách nay hơn nửa thế kỷ vẫn mang tínb tới sự thực 
tiễn sinh động, Từ Hội nghị quốc tế sử học 
Ủy (6-13/8/2000) và Hội thảo Việt Naứt trong /" 
(18-31/9/2000), các nhả khoa học nước ngoài ĐỀu guốn !âm 46.950: 
để này và đánh giá cao nên văn hóa Việt Nam. Các vẽ khoa M 
Nga, Nhật, Bungari, Mỹ, Ấn Độ, Lầt đều khẳng định: Văn hóa 
Hân tộc là nên lãng tứ tưông xã Bội, kh tế tố lôi Z2 dếng trên Eư tố 
4Ó, Sức mạnh cña nó sẽ tr thệnh lực lượng vật ci Ki thâm nhập 


T1? 


"NGUYÊN AN NINIH- NHÀ TRÍ THỨC YÊU Nưức 


sâu vào đời sống xã hội. Kinh tế xã hội có thể khăng hong và có HH 
sạp để, văn húa dân tộc luôn luôn đứng vững. Đẳng Công m lật 
"Nam và Chủ tịch Hỗ Chí Minh đã đánh giá đúng nên văn hóa dân tộc 
mình, cội nguồn từ nên Văn hóa Văn Lang cách đây hòng gìn năm, 
lịch sử cho đến ngày nay. Các bạn dã khẳng định: 2Xây đựng nên văn 
kóu đậm đà băn sắc dân tộc” là hoàn toàn đúng đắn, vàng chắc dưa 
sự nghiệp đổi mới của đất nước các bạn bước vào thiên niên 

sớm trờ thành "siêu cường” trong thời gian tới”! 


(1) Ø) Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II tại TP. Hỗ Chí Minh và Thư 
viện Tổng hợp TP Hồ Chí Minh. 

(3) (4) Nguyễn An Ninh, NXB Trẻ, 1996, tr, 31 

(5). Báo Nhân Dân ngày 18/8/1993. 

(6) -S/tiển hóa liên tục cña Nguyễn An Ninh, NXB Chính trị Quốc 
gia, 1988, 

() Kỷ yếu Hội nghị quốc tế sử học thứ XIX tại Oslo - Na Uy, 
tháng 8/2000 và Kỷ yếu Hội thảo Việt Nam trong thế kỷ XX, tại Hà 
Nội tháng 9/2000, 


78 


"NGUYÊN ÁN NIAHI- NHÀ PRÍ THÉC YÊU xước. 


Dâu ân 
Nguyên An Ninh 
trong làng báo 


NGUYÊN MÃN: 


Từ đầu năm 1924, người dân Sài Gòn không ngớt bàn tần về 
Nguyễn An Ninh. Mọi người khâm phục chàng thanh niên 24 tuổi, 
không màng sang giàu, không hợp tác với nhà cầm quyền thuộc địa. 
Đỗ cử nhân luật tại trường Sorbonne Pháp, mùa thu năm trước, Nguyễn 
An Ninh trở về Sài Gòn diễn thuyết, lànì báo khơi đậy ý thức dân tộc, 
tình thần yêu ước của dân chúng, nhất là giới thanh niên. Anh chạy 
vạy lập nhà in tại số 29 đường Pierre Flandin (nay là đường Bà Huyện 
Thanh Quan = Đây cũng là tòa soạn tờ tuần báo Lz Cloche Fẽlée 
(Chuông Rè), sổ đầu tiền xuất bản ngày 10-12-1923.) 

1. Hình thức đấu tranh mới: 

Trước đó, tại trụ sở Hội Khuyến học, Nguyễn An Ninh điễn thuyết 
Về một để tài quan trọng "Cao vọng của thanh niên An Nam” hô hào 
tự do, người bản xứ được quyền đân chủ, đồi dân quyển. 

Từ lúc Nguyễn An Ninh xuất bản tờ #2 Cloche FZlýe đối lập với 
chính quyền thực dân đũng cảm như thế, giổi trí thức và thanh niễn 
tất ngưỡng mộ nhà báo "tóc bombé, mắt xếch rất sắc, miệng rộng. 
cười nói có duyên..." 

Hàng tuần, báo ïn xong, ông ôm xuống đường 
động thức tỉnh giới trẻ, khuấy động dư luận. Người ra bản lần vế 
Phững bài báo nói về tự do, dân chữ bay công kích nhà cảm quyền 
Yên tờ [z Cloche Fgláe ca Nguyễn An Ninh. Như bài "Sự Ảo VỆ 


bán dạo nhằm vận 


7% 


'NGUYỀN ÁN NINH - NHÀ TRÍ THÚC YÊU xước 


quyền lợi của đồng bào”, những tự đo ngôn luận, tự đo. đi lại, tự đo, 
lao động. tự do hột họp những điểu còn quá mới mẻ lúc ấy. (số 8, 28- 
1-1924), Tờ báo phê phán "Những cuộc Hội nghị của Hội đồng quần 
hạt Nam kỳ ` (số ra mắt) thực chất chỉ chăm lo quyền kợi cho thực dân. 
Pháp hay nhóm tư sân Việt hơn là quyền lợi đồng bào. Càng ngày, 
Nguyễn An Ninh càng công kích mạnh nhà. cầm quyền. thậm chí chỉ 
trích ngay Thống đốc Nam kỳ "Những, thành tích phi thường của bác. 
vĩ Cognacg” (số l5, ngày 19-5-1924). 

“Từ báo phát hành được 19 số, Nguyễn An Ninh thông báo tự đình 


bần. Trong lời tòa soạn đăng trên số báo ra ngày 14-7-1924 này ông 
tố cáo hiện trạng mấy tờ báo ca tụng chính sách Pháp Việt để huê 
được nhà cầm quyển hay tài phiệt trợ cấp tiễn bạc "Bổn báo chủ 
nhiệm không phải tà nhà triệu phú, cũng không được tài rrợ (.. Chính 
phủ thuộc địa đã gây áp lực. hãm dọa chủ nhà in. Vì vậy chúng tôi 
buộc lòng phải sắm nhà ín riêng. Ngoài ra báo chúng tôi không được 
nhà đượng cực xuất tiển mỗi kỳ mưa một mỡ, như trường hợp vài từ 
báo khác”, L..) 

Chủ nhiệm Nguyễn An Ninh tâm sự với người đọc từ số ra mắt 
"Chúng tôi chỉ có trí óc và hầu nhiệt huyết để phụng sự đất nước, (..! 
Nối khó khán lớn lao nhất (với tờ /4 Cloche Fẽlée. NM) vẫn là vốn 
ủi. nói như thế chúng tôi không có gì là xấu hổ cả.” Bốn tháng 
sau khi tờ 4 Clocie Fêlée đình bản (11-]924) Nguyễn An Ninh sang 
Pháp đón chí ĩ Phan Chu Trinh về nước tiếp tục hoạt động chống nhà 
cầm quyền thuộc địa. : 


Yê đến Sài Gòn cuối tháng năm 1925, Nguyễn An Ninh đưa cự 
Phạn về nhà mình ở Trung Chánh, xã Mỹ Hòa, Hóc Môn. Được tin 
chí sĩ Phan Chu Trính về nước, nhiều người đã tìm đến, Bà Nguyễn 
A Ninh nhớ lại "Cụ Phạn, anh Ninh và cha chỗng tôi (cụ Nguyễn Án 
Khưởng) thay phiên nhau tiếp khách. Có nhiều khi trọng nhà chất 
ních người, sôi nổi bàn luận tranh cãi. Khi sức. khốc cụ Phan khá hơn. 
anh Ninh đưa cụ về Sài Gòn ð nhà ông Huỳnh Đình Điển tại dưỡng, 


80 . 


NGUYÊN ÁN NINH © NHÀ TRÍ THÚC YÊU Nước li) 


Pellerin (nay là Pastcur} vào tháng tấm năm ấy”? Trước đây, tham 
gia phong trào Minh Tân của ông Trần Chánh Chiếu hải đẫu thế kỹ. 
năm 1907 cụ Nguyễn An Khương mở Chiêu Nam Lầu ở dường Nguyễn 
Huệ Sài Gòn, còn cụ Huỳnh Đình Điển là chủ nhân Minh Tân khách 


,, Nguyễn An Ninh gặp luật sư Phan Văn “Trường tại 


Sài Gòa, Một. cử nhân, một tiến sĩ luật khoa chung tay góp sức tục 
bản từ ⁄« Cloche Fêlée làm vũ khí đấu tranh chống thực dân Pháp. 
Giáo sư Trần Văn Giàu, người thanh niền chứng nhân của thời kỳ 


này nhận định: "7z Páp, Nguyễn An Ninh đem về hai hình thức cổ 
động mới đối với Sài Gòn, với cả Đông Đương: làm báo dối lắp với 
chính phũ thực dân và diễn thuyết trước đông đảo công chúng ".(3) 

Tưởng cũng nên nhắc đến chỉ tiết "tũ sách có một không hai, toàn 
là sách cách mạng” của ông Ninh. Chính điều này giúp chúng ta hiểu 
rõ hơn những chuyển biến hoạt động đấu tranh cũa chí sĩ yêu nước 
Nguyễn An Ninh. 

'Tú sách có đến mấy ngàn cuốn. Mấy lấn đi Tây" anh Ninh mang. 
về rất nhiều sách, thỉnh thoảng lại nhờ anhem thủy thủ đem về thêm. ” 

Theo lời bà Nguyễn An Ninh, có được tử sách cách mạng là nhờ 
"anh Ninh có người em rể là com-mi sở đoan (Hải quan), sách nào bị 
cấm, thì cứ để tên dương ấy kbông bị khám xét.” Nhờ vậy, "có khi 
anh em hoạt động liên lạc ỡ lại vài ba hôm để đọc sách”.*' 

2. Lầm báo với Luật sử Phan Văn Trường. 

Luật sử Phan Văn Trường rồi Pháp về nước cuối năm 1923. Khoảng, 
tháng Ba 1925, ông mở văn phòng luật sư tham. vấn tại số Ì 19, dường 
Mac Mahon (nay là Nam Kỳ Khối Nghĩa). Nhưng "hoạt động sôi nối 
nhất và cũng thành công nhất của Phan Văn Trường là trên trông 
Đấu chí "9! Sau khi gặp lại Nguyễn An Ninh (nhỗ bơp ông 22 tuổi) tại 
Sài Gòn, Phan Văn Trường là chủ nhiệm mới của tờ La Cioche /6lóc 
Nguyễn An Nĩnh tiếp tục viết cho báo, phẻ phán chế độ thực dân 
Pháp mạnh mẽ hơn. Tòa soạn đời vẻ số 273, đường Espagte (naY lề 


S1 


.NGOYỄ AN NINH NHÀ TRÍ THỨC YÊU Nước 


Lê Thánh Tôn), Tờ La Cloche Fêlée tục bản ngày 26-11-1225, mỗi 
tuần hai lần vào thứ hai và thứ năm. Báo ra lại mấy ngày sau khi cá 
nước xôn xao vì Hội đồng để lãnh Hà Nội vừa kết án khổ sai chung 
thân chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu. 

“Trên trang nhất tờ báo, Phan Văn Trường - Nguyễn An Ninh yêu. 
cầu nhà cẩm quyền Pháp tr tự do cho cụ Phan: “Phan Bội Châu có 
nỗi bất hạnh là quá yêu Tổ quốc của mình, ông công khai hoại động 
cho đất nước và đẳng bào của ông trong phạm vi khả nắng của mình, 
chấp nhận hiểm nguy đốt với sinh mạng mình (..) Theo ý chúng tôi 
Phan Bội Châu không có tôi gì. Sự vô tội có cẩn đến ân xá chăng?" 
(số 30, ngày 31-12-1925). 

:m 1926, năm có những biến động chính trị tại Sài Gòn, Nguyễn 
An Ninh nhận xết “ngọn lửa tranh đấu dày công nhen nihúm mmới bắt 
đầu cháy bùng ”.. Cuối tháng ba đầu tháng tư năm ấy không khí chính 
trị sôi động qua những sự kiện: 

1/- Lệnh trục xuất ký giả Trương Cao Động ** khiến các nhà báo. 
Nguyễn An Ninh, E. Dejean de la Bâde (2 Cíoehe Felée), Lâm Hiệp 
Châu (Te Jeune An nam), Trần Huy Liệu (Đông Pháp thời báo), Cao. 
'Văn Chánh (Tân 7hế kÿ) quyết định tổ chức mít tình và điễn thuyết 
phần đối quyết định độc đoán của Thống đốc Cognacq . Buối mít tỉnh 
được cổ động trên báo La Cloche Eêlée, trên truyền đơn phân phát 
cho người dân Sài Gòn. 

"Từ 70 năm qua, chúng ta sống đổi ách nô lệ. Từ 70 năm, bao 
nhiêu nhà vê& nude của đân tộc đã bị tà đày, ngược đôi.) 

Si nợ, Cục đầu mãi mã làm râu ngựa hay 

tg: biết giận, biết hứe, còn giữ một chút 
đứng đến làm người, 


bạ PiẦy chúa nbựt 21 mars này đây, tám giờ sáng mai, đến tái 
miếng đất của bà đốc phủ Nguyễn Tấn Tài, đường Lanzarotte (Xóm. 
+ách). Chỗ đãi tiệc tiễn chơn ông Monìn hôm trước, > 

Khoảng 3.000 người tham dự. mặt tính thông qua bản nghị quyết 


82 


.xGUYỄN A NINH - NHÀ TRÍ THỨC YÊU NướC 


phần đối việc trục xuất các nhà báo và khẩn thiết đồi chính phủ Pháp. 
ở Đông Dương phải tôn trọng: 

1. Tự do báo chí viết bằng tiếng bản xứ. 

2. Bỏ câu thúc thân thể về dân sự và thường sự, 

3. Tự do học tập, hội họp và tự do đi Iạš(5). 

2/- Nhà câm quyền Pháp không đám bất diễn giá Nguyễn An Ninh 
tại cuộc mít tỉnh Xóm Lách vì đông đổo quần chúng. Bà Nguyễn Tấn 
“ài là đì ruột ông. Mấy ngày sau (24-3) họ đã “bất nguội” Nguyễn 
An Ninh tại nhà ở Hóc Môn. 

3/- San thời gian bệnh nặng, chí sĩPhan Chu Trinh qua đổi Híc 21 
#30 đêm 24-3-1926 ấy, 

“Đám tang cụ Phan Chu Trinh (4-4-1926) đã gây ảnh hưởng rất 
lớn, rất rộng cho phong trào yêu nước và dân chủ hôi ấy". Về sau 
trong J7ô: ký, ông chủ bút Đông Pháp thời báo Trần Huy Liệu đánh. 
giá "Đây là độ cao nhất của phong trào". 

Chính giữa lúc những cuộc đình công, biểu tĩnh đôi thả Nguyễn 
An Ninh cuối tháng tư, Tòa kết án ông 18 tháng tù vì tội “mưu mô 
bạo động và xúi giạc dân chúng khởi loạn.” Bên ngoài, chủ nhiệm 
Phan Văn Trường đăng trên báo toàn văn bắn tiếng Pháp Tuyên ngôn 
của Đằng Cộng sân (từ 29-3 đến 26-4-1926). Rö rằng Phan Văn 
'Trường, "người chịu ảnh hưởng khá đậm của Cách mạng tháng Mười. 
Nga” đã phổ biến công khai, truyền bá chủ nghữa Mác. 

“Từ số 63 ra ngày 6-5-1926, báo đổi tên ¿*Annzmn, tiếp tục đường 
lối táo bạo, biết vận dụng kẽ hở tong luật báo chí thời thuộc địa đăng 
nhiều bài báo kích thích mạnh mẽ tính thấn yêu nước của đông đão 
thành niên thời đó, Theo giáo sư Trần Văn Giàu, một bài báo "động 
rồi” đăng trên tờ //Annam ra ngày 9-6-1927 "Đông Dương, tố giờ 
chứa có cộng sẵn mà s đĩnhư vậy là và chưa có aỉ tuyên ruyền công 
Ân, chớ đân chúng chì sấn săng boan nghênh cộng sản”. Nguyễn An 
Ninh cũng khai thác khả năng công khai hợp pháp để tập hớ? lực 
lượng ranh đấu đời tự do dân chữ “Tự do là cái mà ta phải giành lấy 


s3 


'GUYỄN AN NINH © NHÀ TRÍ THỨC YÊU Nước 


mới được. Không aš đem bán tự do chơ ta đâu. Mã, để giành tự do tụ 
tay của một thế lực có tổ chức, ta phải đối đầu với nó bằng mội sức 
mạnh có tổ chức của ta” (UCF số 21, ngày 30-1 1-1923). 

Như vậy. những tờ báo công khai La Clache F8léz Và Í' Anmam nổi 
tiếng "đúng là những tờ bão tiên phong, những ngôi Sao sắng của lịch 
sử báo chí Sài Gòn"°. Với háš chủ nhiệm Nguyễn Án Ninh, Phan 
Văn Trường. 

3⁄- Lời bạt 

Mọi giới đồng bầo khâm phục Nguyễn An Ninh bao nhiêu, thì 
ngược lại thực dân Pháp xem ông là “phẩn tử nguy biểm ", mạnh tay 
đàn áp khủng bố tìm cách bắt bớ giam cẩm. Ngày 2 tháng 2- 1928, từ 
L'Annam đình hắn hẳn. Cuối tháng 3-1928, Phan Văn Trường ra Tòa 
thượng thẩm Sài Gòn vẻ tội "xúi kích làm phản, kéu dần Việt Nam 
nổi loạn", Nguyễn An Ninh ngôi tù khám lớn Säi Gòn lần thứ hai, 3 
năm tù giam (1928-1931). Dù bị đàn áp, bị ba lần tù đầy sau nữa cho 
đến khi mất tại Côn Đảo ngày 14-8-1943, Nguyễn An Ninh chưa bao. 
giờ buông lợi lý tưởng đấu tranh cho tự đơ dân tộc. Ông lại cùng 
Nguyễn Văn Tạo viết cho báo Trung Lập, La baie, lập hội kío, dễ 
xuất /2ông Dương đại hội để lâp bản dân nguyện - Nguyện vọng của 
người dân Việt Nam sau bao năm dưới chế độ thuộc địa, 

“Thật sự, hai chí sĩ yêu nước “hoạt động sôi nổi nhất và cũng thành. 
công nhất là hoạt động trên trường báo chí". Nguyễn An Ninh đã làm 
nhà cắm quyển:Pháp lúng túng trước sức mạnh của tð báo đối lập. 
hoằng sợ trước những lời điền thuyết hùng ồn tập họp đông đảo 
quần chứng đấu tranh chơ tự do, cho dân chủ. Nơi nghĩa trang Hàng 
Dương còn đó những vòng hoa tưởng niệm Nguyễn An Ninh, người 
để lại dấu ấn sâu đâm trong làng báo, 

Chú thích: 

Ý Đi du học Pháp (1918 và 1923), đón cụ Phan Chu Trinh.(1925) 
và đón ông Nguyễn Thế Truyền (1927), 

** Ông Phan Văn Trường có viết cho tờ E!bndochine, Năm 1925. 


84 


2UYÊN AN AIXH - NHÀ TRÍ THỨC YÊU NƯỚC 


quật sử Paul Monin và nhà văn trẻ Andrẻ Malraux xuất bần tà 
1 Indochine. lũng về phía những người bi áp bức và chống lại chế độ 
thuộc địa. Ta soạn ở số 39, đường Mac Mahon. Báo ra được 40 số bị 
đáng cửa (17-6 đến 14-8-1925). Hai ông lắp tờ báo mới ¿ˆƒndoehinz 
cachaiêne (thắng 1 1-1925) được 23 số lại bị đình băn ttháng 2- 136), 
Báo chết. luật sư P- Monin, nhà văn A. Malrzux bị trục xuất về Phu 
Ný gi 


Trưởng Cao Động bị buộc trổ về nguyên quần Đà Nẵng. 


| Tam khảo: . 

11) (3) (6) GS Trần Văn Giàu chủ biên, Địa chỉ Văn đóu TP Hồ 
Cñf Minh, tập t, II, Nxb TP.HCM. xe NI 

(2) (4) Bà Nguyễn An Ninh, Càng anh đã suốt cuộc đời. 
TP.HCM. 

(3) G§ Nguyễn Phan Quang, Pha 
Trường, NXB TP.HCM. 


B Trẻ 


ta Văn Hoàng, Luết sử Phan Văn 


s5 


lt5R NGUYÊN AI NINH © NHÀ TRÍ THỨC YÊU Nước 


86 


NGUYÊN AN NINH - NHÀ TRÍ THỨC XẼU NƯỚC. 


_Ngu ên An Ninh 
với bảo La Cloche Fêlée 


— NGUYÊN THIMINH — 


Ba tôi mất đã gần sấu mươi năm, thời gian quá đài với một đời 
người, nhưng quá ngắn với lịch sử một dân tộc. Trang sáu mươi nằm 
đó có hơn ba mươi năm chiến tranh. Vì vậy việc đánh giá đầy đủ một 
nhân vật lịch sử như Nguyễn Án Ninh không đơn giản khi mà cả thời 
kỳ hoạt động cửa ba tôi là sự đương đầu với một bộ máy cai tị khổng 
lỗ. đồi hỏi sự dũng cảm và cã mưu lược để vượt qua màn lưới mật 
thám đầy đặc, từng bước đi đều bị theo dõi, từng việc làm đều bị rình 
râp, ngục tù luôn ở trước mất. Vì vậy mà có nhiều việc ba tôi đã chủ 
đông đối phó, đánh lác hướng miật thám: 

15-9-2000, là kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ba tôi. Tôi xin kể lại 
một việc làm của ba tôi trên tờ bảo 1a Cloche Fêléc để đối phó và 
đánh lạc hướng mật thẩm trước lẩn ở tù thứ nhất của ba tôi vào năm 
1936, trong giai đoạn cuối của tờ La Cloche Eðle. 

Giai đoạn này là thời gián má tôi mối về làm dâu, nên mổ tôi chỉ 
lo toan việc nhà, phụng đưỡng ông nội tôi, chăm: lo vườn tược và trà 
nước khi có khách. Bao nhiêu việc đó đối với má tôi cũng đủ mệt 


nhoài. 

Từ ngày ba tôi sang Pháp đóa cụ Phan Châu. ' 
1935, rỗi dưa cụ Phan lên ở Hóc Môn tại nhà be tôi để má tối chăm. 
Sốc cụ, thì công việc của mí tôi phải luôn tay luôn chân từ mờ sáng. 
đến 


Trinh về aqước năm. 


mịt, 


YẬy mà đem ¡ná tôi cũng không ng được i ba ti đểm Đà? CĐ 


§? 


i89 NGUYÊN AN NINH - NHÀ TRÍ THỨC YÊU Nước 
lầU 


thức tối sáng để viết báo và tính toán gì đó. Sáng ra m 
nháp lại đốt. Mỗi đếm ba tối chỉ ngã lưng một chút tồi lại 


á tôi thấy ha tôi 


gom ý 
chẳm dậy 

Mã tôi kể những đêm bạ tôi không đgữ đó, chính 
tính koán để lm sao đưa được Tuyên ngôn củu Đăng Công sản củu 
Múc Ảng-ghen lên báo £a Cfoche FZlée mã không bị thực đân buộc 
tôi. Khó kbăn là ở chỗ lăm sao đăng được mmôi tuyên. ngôn dài nhự 
vậy lên bảo út lụt, chổ đăng được một vãi đoạn rồi báo bi tịch thu. bị 
đóng cửa thì không đạt yêu cầu mà tòn lâm. ảnh hưởng tại hại tới 


lúc suy nghĩ 


Boạt động của tờ báo: 

Sau bao dêm trần trọc, ba tôi mới nghĩ ra cách đối phó là giới thiệt 
trước "Tuyền ngôn Nhân quyền vã Dân quyền " của chế độ cộng hùa. 
Pháp như giới thiệu một hoc thuyết cho độc giả tham khảo, rỗi sau đó 
mới giới thiệu "Tuyển ngôn của Đảng Cộng sẵn": Nếu một thám có 
bất hệ là ba tôi tuyên tuyển cho cộng sẵn thì ba tôi cũng có lý lẽ trả 
lãi. hán chỉ nhằm giới thiệu hai tuyên ngôn để chö-độc giả nghiên 
cứu so sánh cái hay cái đỡ mà thôi. Vì vậy mã ba1ôi đã viết lời giới 
thiệu như sau: 

*'Từ lâu nay trong nước An-nam của citúng ta, người ïa thường nói 
đến chứ nghĩa cộng sản. và ở đây cũng như mọi nơi khác, có: nhiều 
người nói đến nó mà vẫn không biết chủ nghĩa cộng sẵn một chút 
nào, Trong những trường hợp như vậy. chứng tôi cho rằng bổ ích là 

tái bản chủ độc giả của chúng tôi bần Tuyển ngôn Cộng sản nổi 
tiếng của Cúc Mác và Äng-ghen nhằm giúp những ai trong số độc 
giá chưa nghiên cứu học thuyết này 


; ;ó được một suy nghĩ tổng quát 
đúng dẫn. Dù ai đó tấn thành hay phấn đối một học thuyết thì cũng 


nên tìm hiểu ít nhất những nguyên tý cũa nỗ để có thể đánh giá được 
giá tị đích thực của nó”, 


Những Tuyển ngôn Nhân quyền và Đân quyễn quá ngắn mà Tuyên 
xgôn tíu Đăng Cộng sẵn lại quá dài. Đề phòng báo đăng dức Tuyên 
ngân Nhân quyền và Dẫn quyền thì chứng nó bắt phẩt đứt ldôn Tuyên 


$8 


VụCIÊ\ AA NINH « NHÀ TRÍ THỨC YÊU NHỐC l&? 


ngôn cứa Đẳng Cộng sẵn, ba tôi cho đăng kêu đài Tuyên ngôn Nhâm 
quyên tả Dân. quyên làm 27 kỳ, từ số báo 42 đến 


š báo 68, mỗi kỳ 
ẻ 14 dòng với co. chữ to nhất. Còn Tuyên ngôn của Đăng Cộng 
sán cho dang trong 8 kỳ, từ số báo 53 đến số báo 60. Như vậy thời 
nụ Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản ở giữa thi gan đăng Tuyên 
'hân quyền vữ Dân quyến. 


gian 


ngôn 

Còn một khó khăn nữa là uyên ngôn cúa Đảng Cộng sắn'có + 
chương với độ đài gấp năm lẫn Tuyền ngôn Nhân quyền tà ân quyễn, 
mà phải đăng nhanh trong 8.kỳ báo, nên phải ìn chữ nhỏ nhất. do đó 
khó cho độc giả tra cứu. Ba tôi nghiên cứu nội dựng Tuyên agần của 
Đăng Công sẵn. chia thành 78 đoạn nhồ có đánh số thứ tự để độc giá 
Š hở túi được, 
Năm 1926. ở Việt Nam chưa có Đảng Công sản: Đăng Cộng sân 


tra cứu không phẩi tra cứu lâu. cất ở báo ra có tứ 


à một tổ chức chính tị bị cấm ở xứ thuộc địa này. Tiên ngôn rửa 
Đăng Công sản vào những năm đó là hàng quốc cấm. Đến năm 1930, 
Khi nước ra đã có Đẳng Cộng sản. Đảng văn hoạt động bí mật. Mãi 
đến năm 1932 mới có hai người cộng sẵn hoạt động công khai ở Sài 
dó là Nguyễn Văn Tạo và Dương Bạch Mái đều là đẳng viên 
Đẳng Công sắn Pháp. 

Ba tôi ồn dự định trước ngày 29-3-1926 là n 
của Đảng Cộng xắn một vài hôm, ba tôi sẽ tế chức một buổi diễn 
thuyết với những lời lẽ nãy lửa. lên án toàn quyền tới là Varenne đã 
bắt cóc cụ Phan Bội Chấu ở Thượng Hãi đưa về Hà Nội xét Xử: Buổi 


diễn thuyết đó sẽ thu húi dư luận báo chí cả tuần lễ, về bọn mật thẩm 
keo dõi bảo La Cachế 
24-3-1926, trước khi 


Gò 


y đăng Tuyên ngôn 


cũng châu đầu vào đó mà mất cảnh giấc việc thí 
fẽiác. Nhưng bọn chúng đã bất ba tối vào ngày 
đăng Tuyên ngân của Đẳng Cộng sẵn nãna nầy: 

Việc dãng Tuyến ngôn câu Đăng Cộng sản. ba tối đã àn trước Với 
ủi người: ông Phan Văn Trường là người ba tôi nhờ đứng lên sm 
tiệm báu và bác Tự Vấn là ngườirấ ta cây của bôi Chyền 0N 
Shấc is ấp ghác hành, Còn Dejean de lá BAúe, người ba Ôi để 


$9 


l5 "NGUYÊN AN NINH cNHÀ TRÍ THỨC YÊU Nước 


tên quần lý từ báo. là người lúc đó bị đảng Lập Hiến mua chuộc, 
hoàn toàn không hay biết trước. Vì vậy khi ba tôi bị bất, kế hoạch 
đăng Tuyên ngôn của Đăng Cộng sản do bã tôi thảo ra không có sì 
cẩn trổ, mà vẫn được thực hiện đúng như đã chuẩn bị chủ đáo từ 


Nhữ có tính toán nhiều bề, chuẩn bị công phụ, có bài bẩn nên số 
báo 52 đăng tin Nguyễn An Nĩnh bị bất thì ngay số báo 53.La Cloche 
Fel6¿ dã tăng Tuyên ngôn của Đằng Công sản. Bạn bè của ba tôi 
thời đó đêu không lạ gì sự kiện “La Cloche Fêlée” đăng toàn văn 
Tiyên ngôn của Đăng Cộng sán là do sự xếp đặt có tính toán. có kinh 
nghiệm làm báo của Nguyễn An Ninh và có sự đồng tâm nhất trí giữa 
Nguyễn An Ninh với Phan Văn Trường: 

'Từ ngày ba tôi bị hắt đến lúc ra tòa tiếu hình rồi tồa đại hình, suốt 
hơn hai tháng đó, eä Sài Gòn náo động vì hai xự kiện: đầm tang cụ 
Phan Chủ Trịnh và phong trào dồi thầ Nguyễn An Ninh. Hai sự kiện 
này thu bút dư lúện báo chí và làm mất ăn mất ngũ cä lũ mật thám, 


chúng chẳng cồn hơi sức đầu n3 quan tâm xem tờ. Lá Cfoche Fêléz 
đâng cái gì. 


90 


"NGUYÊN ÁN NINH ~NHÀ TRÍ THỐC YÊU NƯỚC 


` Nguyễn AnNinh „ 
trên bào “Việt Nam Hôn” 


— HổỏsNG 


Việt Nam: Hễn là một tờ Đáo của người Việt Nam xuất bản tại 
Pháp. Ở nhan để, dưới tên báo Việt Mam Hồn bằng chữ Việt là tên 
táo bằng chữ Hán 

Cũng một đồng với tên chữ Hán, ở bên trái ghi: "Tự do diễn đàn 
của Học sinh và Lao động Việt Nam `, ở bến phải cũng với nội dung 
ấy lại ghi bằng chữ Pháp. Ở góc trái của nhan để ghỉ rõ: Báo xuất bả 
mỗi tháng một kỳ bằng chữ Việt, chữ Pháp và chữ Hán: Tòa Quản lý 
7 Rue Gallerơn Paris (20); giá đồng niền: 6 quan ở góc phải, cũng 
với nội dung như trên, phí bằng chữ Pháp. Trên mật báo không, thấy 
ghủ tên Chủ nhiệm, Chủ bút hay Thự ký Tòa soạn. Chỉ biết ở Tờ 
quỗng cáo, dưới lời rao: món quà năm mới, có báo tia bằng chữ Pháp: 
Việt Nam Hầu sẽ phát hành vào ngày 1-1-1926, và ghủ bằng chữ Pháp: 
“mọi chỉ tiết, hồi ông Nguyễn Thế Truyền, 6 đường StLodis - en - 
Ti, Paris (đè)” 

Theo Daniel Hémery. ý kiến xuất bắn báo Việt Nau Hiồn có thể là 
do nhóm người Việt trong “Hội Liên.hiệp thuộc địa” ('Unlon 
inlercoloaiale”) để xuất, hay chính xác hơn lã do Nguyên Ái QUỐC 
tiấc bấy giờ Người đã ở Quảng Châu - TQ) và Nguyễn Thế Truyền 
là người chịu trách nhiệm xúc tiến, điều hành công việc, CũAE "heo 
Ùanje] Hémery, báo Việt Nam Hôn lưu hành công khai, hợp pháp mi 
thắng 1-1926 đến tháng 7-1926, ít nhất đã có 7 số báo được phát 
hành, Sau đó báo ra bí mật từ tháng Hai đến thán# Tư nặm 1927, 


9 


mang tên Hồn Nam Việt" 

Việt Nam Hần cùng với những nội dưng riêng của mình đã đưa đến 
ch Việt kiểu rại Pháp một cách khá kịp thời và trung thực những tin 
tức về những cuộc Vận động chính trị ở Việt Nam và động viên Việt 
¿u hưởng ứng. Chính vì thế, ngay sau khi Nguyễn An Ninh và lâm 
Hiệp Châu bị chính quyền Pháp bất tại Sài Gòn ngày 24-3-1926, trên 
xố 4, ta tháng 4-1936, Việt Nam Hồn đã đưa tỉn ngay về vụ 

Dưới đầu đẻ: "Hồn cố quốc túi nay đã tỉnh! ^^. trong bà 
'Các ông tuy bị bắt, nhưng cái chỗ nghĩa chính đại của các ông 
đã lan khắp trọng Lục tỉnh. Bởi thế hôm 24 tháng Ba này, khi ông Bũi 
Quang Chiêu tđi Sài Gòn *, mấy mươi ngàn đồng bo ra bến tàu tiến 
không phải vì ông Chiêu mà quốc dân tổ ra như thế, nhưng vì 
¡ chủ nghĩa “thoát ly đô hộ” vậy ". 

Đến số 5. ra tháng 5-1926; gẩn như trên toàn bộ trang nhất của 
“Việt Nam Hẳn” được dành cho vụ Nguyễn An Ninh, Lâm Hiệp Châu. 
Đưới đầu để "Thu ngay ông Ninh. ông Châu!”, Hoàng Hiến báo tin 
Nguyễn An Ninh bị kết án 2 năm tù. Lâm Hiệp Châu bị kết án 1 nãm 
tủ, đông thời cho biết: "Đến 20 này, anh em Nam Việt bến Pháp sẻ 
snử một cuộc míỉnh phẩn khẩng quần thuộc địa để yếu sách tha ông 
Ninh và ông Châu. Sung việc là việc chung, cần phải nhiễu người 
biết dồng tâm thì quân cướp nước mới chịu nhường * Cũng dưới để 
mục trên báo đăng thư của cụ Nguyễn An Khương, thân sinh của 
Nguyễn Án Ninh, gửi cho đồng bào ngụ tại Pháp. Trong thư có doan 
- "Nguyễn An Ninh diễn thuyết bến nãy, mỗi khi điễn có tới 3.000 
người nghe. Coi dèo lòng dân có đổi khác lầm. 

Ý nó nhất định nài xin Chính phủ để cho lầm báo quốc ngữ, chủ 
lập Hội, chơ đi họt; lại xin bỏ \ tủ ñợ đặng phép giam thâu người 
thiếu nợ, người mướn đặng phép bổ tù người lầm ông, bỏ các luật 
“uốn bắt ai thì bất, khống cổ bằng cớ. gì đả 

KếP bấy nhiều điều, Chính phũ đã không nhắn lời, ạÏ còn bắt 
tÓ mã giảm lại. 


vớ đoạn 


một 


9 


VaEYÊN LY NHAN - XHÀ TRÌ THÉC YÊU xước, ñ 


LỦ] 
Ôi thôi! Nghiêm cấm thái quá. áp chế thái quá. hành hạ thái quá. 
Khổ biết bao nhiều!...". 

Tiếp đó. Viết Xem Hồn đặng bài *L"Indochine et Ƒ'opinion de là 
Prosse trích từ “Le journal du Peupie. du 15 Mai 1926 5+ Tức giá 
của bài báo này có nhắc đến v 


Nguyễn Án Ninh cùng với nhiều 
nhân vật khác đã lên tiếng vạch trần những sự dối trá trắng trợn, đạo 
đức giả trong chính sách của thực dân Pháp: 


Cũng ở trang đầu của báo, dưới đồng chữ lớn tri dài trên bu cột: 
*Ä baás le Docteur Cognacd! Vìve Nguyễn An Ninh} Vive Lâm Hiệp 
0 tê đã đăng hai TỜ truyền đơn của Nguyễn An Ninh do Phan 
Văn Trường dịch sang chữ Pháp. với dòng chữ lưu ý trên dầu bằng 
chữ Pháp của Phan Văn Trường: “Hai tờ truyền đơa không có gi là 
mọi người hãy thẩm định”. 
dưới dầu để “Le meilieur article de Nguyễn An Ninh" đã 
° Trong bài nấy, trước hệ 


đăng lại bài “On ne mendie pas la liberté ” 
An Ninh phê phán việc chíah quyền Pháp dưới chiêu bài 
“quân chủ lập hiến” giá dối đã buộc Hội đồng Phu chính Nam triều. 
ký điều ước ngày 6-J1-1925^. Nguyễn Án Ninh viết: ”... Chúng tôi 
muốn xóa hỗ triệt để cái vật thối nất là triều đình An Nam đang làm 
bình phong cho những kế chịu trách nhiệm về chế độ đã man mà 
những người An Nam ở miễn Trung phải đau khổ. Nhưng người ta đã. 
táo cho chúng tôi cái nên “quân chủ lập hiến ” đặc biệt ấy để đuy tì 
ôt cái (ên lừa dối một tình trạng giả cỗi ”. Kế đó. Nguyễn An 
ch ra cho nhân dân ¡a cẩn phải nhận thức rằng sẽ không có 
Đột chút tự do, đân chủ nào, dù Tà với Varenne, vĩ Vaionne clme chỉ 
hóm tài chính nắm toàn bô 


lì một tên đẩy tớ tun valet) của một rỶ 
tuyên hành tại Đông Dương, Cuối cùng, Nguyễn An Mình VU 
do phải giành lấy, nơ không thể được tao co.- Đừng tí Y0 GU) 
Sích hợp tức mà người ta đang nói nhiễu lúc này: Muốn hợp, si 
hất phải có hái, và người ta chỉ có thể hợp tác giữa những ngvĩ ph 
đẳng, Nói với Chính phử là hãy chữ cbo đến khi chúng ta Có tự do và 


9% 


Km "NGUYÊN ÁN NINNI - NHÀ TRử THỐC YÊ¡: Ngứt: 


những quyển giống như những người mã chứng ta muốn hợp tác”. 

"rang số này, Ở trang đầu báo còn trích đăng từ Bản ám chế độ thực 
dân Pháp của Nguyễn Ấi Quốc đoạn vạch mặt đều cáng của Outrcy, 
nguyên Quyền Thống đốc Nam kỳ, đại biểu cho Nam kỳ tại Nghị 
viện Pháp. 

Đến tháng 5-1996, Việt Nom Hiển còn ra thêm thột phụ Sản toàn 
bằng chữ Pháp. với lời giới thiệu: "Đây là phi sản đănh cho việc bảo 
vệ Nguyễn-An Ninh và Lâm Hiệp Châu, vã tặng cho Thống đốc 
Cognacd, tên đạo phủ *, 

Dưới tiêu để: ” Varenne, dừng chơi trò phân động! Hãy thả Nguyễn 
An Ninh và Lâm Hiệp Cbâu!”, đó là một bài báo phản đối việc phạt 
tù Nguyễn An Ninh, Lâm Hiệp Châu, buộc Varenne phải chịu trách 
nhiệm, chứ không phải chí có Cognacq, kể trực tiếp quyết định án 
phạt: "Ông Vàrenne phâi chịu trách nhiềm. bởi vì:ông chịu trách 
nhiệm về nhữug hành v của những người dưới quyển ông; ông cũng 
phải chịu trách nhiệm. chịu trách nhiệm chủ yếu vì đã đứa ra vài lới 
hứa hẹn trước khi sang Đông Dương... Nhiệm vụ của ông là phải trả 
tự do ngay tức khác cho Nguyễn An Ninh và Lâm Hiệp Châu. và đó 
cũng là lợi ích của ông, vì chính bằng cách ấy, ông sẽ chấm dứt việc 
phải hành động theo lợi ích của bọn phần động quấy rây ông! 

Thư của cụ Nguyễn An Khương cũng được trích địch để giới thiệu 
*èm theo thư cửa Việt Nam #iồn gửi cho cụ Nguyễn An Khương búu 
sẽ làm hết khả năng của mình để giải thoát Nguyễn An Ninh khôi 
nhà lao của chính quyển thuộc địa. 

ưới đầu đề: "Hãy dừng lại, các ông Cognaeq, De La PommerayE. 
Eontaiae và đồng hội!”, bài báo đã lên ấn những thành tích bất hầu 
cña Cugnac, Fontaine, Daries, De La Pomsmeraye, Ở đây chúng tôi 
chỉ xu lược thuật lại những đoạn có tiên quan đến Nguyên An Ninh 

Báo uích đăng mội đoạn trong cuốn sách nhỗ./a Erance ¿ñ 
“rảachine"" của Nguyễn An Ninh như sau: "Bác sĩ Cognaca, Thống 
đốc Nam kỳ có miột mm sĩ nứp trong bóng tối (€múnenee-grise) lô 


lá) 


_¬:50IÐAG 


\guiỆX ÁN NINH -NHÀ TRÍ THỚC YÊU NƯỚC 8 


parles, tên “cướp” khốt tiếng ở Thái Nguyên. một tên dã man thật 
thông minh hơn Thống đốc... Tên Darles này, đến lượt mình lại 


dưới quyên uy của đầm Fonlaines, chủ các hãng rượu ỡ Đâng Dương, 
đám Fontaines này dược tiếp tục giữ độc quyển nấu rượu mà không 
cầu hỏi ý kiến của tổ chức đại diện bản xứ... 

Cái tam vị nhất thể này"! là biểu trưng của quyển lực chế ngự. 
Đông Đương `. 

Tiếp đó. bài báo dẫn lại nguyên văn lời thuật của Nguyễn Án 
Ninh trong tác phẩm nói trên về cuộc gặp gỡ giữa Nguyễn Án Ninh 
với Cognacg: “Tôi nhận được một giấy triệu tập của Thống đốc Nam 
kỳ. ông Cognacg. Trong quá trình tranh luận giữa chúng tôi tại phòng 
làm việc của ông, ông ta đã thẳng thừng buông ra một câu: "Không 
nên có trí tiức ở xứ này!" Câu nói ấy đúng y nhứ với chương trình 
giáo dục theo mặt phẳng nằm ngang cuả ông Merlin. Toàn quyển, 
bộc lộ rõ chính sách mà bon thực dân theo đuổi ở Đồng Dương. Cũng 
ông Cognacq ấy còn đe dọa tôi là trong trường hợp tôi tiếp tục công 
việc tuyên truyền, ông ta sẽ sử dụng những biệt pháp cuối cùng”. 

Bài báo còn nêu lên hai câu hỏi cbo Cognacd. có một câu liên 
quan đến Nguyễn An Ninh như sau: "Không phải đúng là sự thật hay 
xao, thưa ông Thống đốc, rằng vào tháng 6-1925, sau ruột thời gian ở 
1s, Nguyễn An Ninh về Sài Gòn. ông lại triệu tập anh một lấn 
:rắng lần này thay đổi đột ngột phương phấp, ông để nghị anh ấy 
lãnh chức vụ Chủ sự"” trong bộ máy cai tị: rằng Nguyễn An NInh 
cho mọi câu trã lời đã mm cười: rằng ông đã tái một vì giận đỡ 
ttất mặt là một cách nói), ống đã nói: "Tôi cấm anht á 
Ninh có lẽ đã trả lời: "Nhưng mà thưa ông Thống đốc 
hứng tôi đĩ dụ lịch, đi ra nước ngoài. hội họp. lập hội Ông đã MC 
đoạt của chúng tôi quyền tự do phát ngôn, tự do tự Tưởng, 
Yây ông hãy làm ơn để cho chúng tôi được tự do cưỡi". „ 

Số 6. ra vào tháng 6-1926, dưới:để mục ”E'9P/.JV" tà 
P#lsonnalités francgises"'h, Việc Nam Hiên đã đ8nE bài phát biểu. 


$5 


"NGUYÊN tuý NINH © NHÀ TRÍ THỨC YÊU Ngực 


của Romain Rolland. kèm theo ảnh của ông". Bài báo của Romain 
Rolland dễ cập đến nhiều vấn để, ở đây chúng tôi chỉ xin giới thiện 
đoạn có liên quan đến Nguyễn An Ninh. Romaio Rolland viết: "Các 
bạn sinh viên vã lao động Đông Dương ở Phấp, tôi xin sửi đếp các 
hàn. thiện cắm anh eni của tôi: 

Tỏi cùng với các bạn đôi tự đo cho Nguyễn Án Ninh. Tôi cho rằng 
anh ấy đã làm nghĩa vụ của mình trong khi bảo vệ quyền 
bầu: anh, Tôi cho rằng bằng cách tố giác những sự lạm quyền cũa chế: 
độ thuộc địa, anh ấy đã phục vụ chẳng những cho người Đông Dương 
mù chủ cả nước Pháp nữa. 

Bới vì nước Pháp có lợi khi biết được sự thật. Nó có lợi khi người 
tu khuyến cáo chớ nó biết những lầm lỗi và: sat trái mà mó phạm: 
phải, Nó có lợi khi ngưỡi ta tố giác với nó những sự lạm quyền làm ỏ 
danh nước Pháp. Nó có lợi khi một sự cộng tác thân thành được thiết 
lập giữa người Đông Dương và người Pháp”: 

“Tiếp tue mục *L'opinlon dès personnalitẻs flancaises”, trong báo 
Việt Nam: Hân số 7 ra tháng 7-1926 đã đãng phát biểu của Léon 
Wenhi''!, Dưới đầu để “Vì Nguyễn An Ninh”. Léon Werth viết: *Vì 
đã kỷ vào hai tờ tuyển đơn... mà Nguyễn An Ninh bị Tòa án Tiểu 
hình Sài Gòn phạt hai năm tù. Rõ rằng là các quan töa dã tuân theo 
ahững mệnh lệnh: Sự kết án này là công lao của Thống đốc Cogracú. 
ông nay đáng phải bj bô th từ lâu và không phải tì tội tự do tư tưởng. 

Nguyễn Aa Ninh. bạn thân Nguyễn An Ninh của tôi đang ở trong 
"gục và trong cái ngục Sài Gò ấy có hạ loại tù khổ sai, người Châu 
Âu. người Ấn Độ. người An Nam. Ninh, bạn thân của tôi. tôi chư 
bao giờ nghì ngờ châu Âu hồm nay như trong những giây phút mù 
chúng tối nhận thấy sự bất lực của chúng tôi không thể giải phỏn# 
thứ: cho bạn ngay tức khắc, Thật là những nghịch lý kỳ guặc cẩu 
"hời hiện tại. Bọn thực dân vô học, những kể đã bổ tù Ninh, không 
biết gì vể Châu Âu; trong hợ Không đồn đó chút gì là người châu ÂU: 
on Ninh, người tờ cña họ, lạt:eó một iễn văn hóa châu Âu mà chính 


ủa đồng 


%6 


YÊN ÁN NINH „ NHÀ TRÍ THỨC YÊU NƯỚC. 


nọ cũng không nghỉ ngờ, Ninh, bạn (hân của tôi. liệu sự thanh thần 
miễn Viễn Đồng (S€rénit£ extrême -orienlale) có còn cho phép bạn, 
ngay trong tũ ngục vẫn phân biệt được giữa những người thực dẫn và 
người châu Âu hay không? Nhưng điều mà bạn không được nghỉ ngữ, 
ong nhà lao của bạn là tại đầy vài người chúng tôi đang nghĩ đến 
một người anh em dang bị hành hạ tần khố 
sau khỉ vụ đàn áp của thực đân Pháp ở Nam kị 
đối với Nguyễn An Ninh xảy ra. báo Việt Nam Hôn đã kịp thời và tiên 
sục vận động đồi trả lại tự đo cho Nguyễn An Ninh. Với 3 số báo cuối 
ý và thêm 1 số phụ san đặc biệt nữa, Việt Naun Hiển đã tận dụng 
khả năng công khai, hợp pháp mà nó có thể có để vận động dư luận) 
trong Việt kiểu và cả trong một số nhân sĩ tiến bộ Pháp đấu tranh đài 
chính quyền thuộc dịa Pháp phái thả Nguyễn An Ninh rữ khỏi nhà tù. 
Cuộc đấu tunh đồi trả tự do cho Nguyễn An Ninh tuy không đạt được 
kết quá như mong muốn"®. nhưng với những hoạt động của mình, 
báo Việ! Nam Hiên đã góp phần thiết thực vào cuộc đấu tranh chune 
vì tự do. đân chủ ở Việt Nam lúc bấy giờ. 

Chú thích: 

{11 Ðaniel Hómecy - Du patriotivme aa marxisme; Ïinznigrdliom 
viemamienne en France de J926 à 1930 (Extrait úC le mouyemeni 
fal, No 90-lanvier-Mars 1975. Les Edidons oưyciðres - Paris. 16). 

~ Ở phụ lục HI của luậm văn này. Đaniel Hémery còn dẫn: "Appel 
ä la Söei6tế đẹs nations - Pour le đroit du peuple annamite š đisp2SEP 
de Ìui-même”. Cuối lời kêu gọi, bền tái ghỉ: “Hanoi le 35-7-1926 - 
L °hục Việt” bên phải ghỉ: "Paris, le 30 Aoft 1996 - Le Viết Na 
Hn... fandateur: Nguyễn Ái Quốc (những chỉ dẫn về báo "Việt Nam 
Hỗn” đ đây giống như trình bày bên trên}. p, 

` Chứng tôi đã tiếp xúc được với 7 số chính thức và L hử 5 
SA báo Vi: Ngạn Hồn công khai, hợp pháp. Có số báo ở phần gốc 
ii cửa nhan để (chữ ViệU được thay bằng một danh ngôn h2} TÔI 
lồi lữt ý khác, (Azhives?Qutro-rner. Aix-en-Pv0€D2- F7-13403) 


48 


phụ san 


” 


(21 The thự của cụ Nguyễn An Khươn; 


~ [giw 1926. Phan Châu Trinh mất 

(3y Trang số S của báo Việt 
Pháp. Để bạn đọc dễ phân biệt chúng tôi ghí nguyên văn đầu để chữ 
Pháp cũa bài chữ Pháp và địch chứ thích ở cuối trang: 

- Đông Đương và dự luận báo chỉ - Tờ báo của Đôn: chúng, ngày 
18-5-1926 ỷ 

(cá) “Đã đáo Bác sĩ Cônhắc. Nguyễn An Ninh vạn tuết Lâm Hiệp 
Chấu vạn tú 

c5) “Bài báo hay nhất cña Nguyễn An Ninh" “Người ta không thể 
ăn xi8 tự do”, k 

(6) Năm 1925, Khải Định chết, Bão Đại đang ở Pháp đã về nước 
chủu tang. được đưa lên nối ngôi vua hò nhìn, rỗi Báo-Đại lại trổ sáng 
Pháp. Lúc ấy một Hội đồng Phụ chính đã được thành lấp gốm có 
những viên đại thần giả nuz, đứng đầu là Tôn Thất Hãn. Dưới áp lực 
cửa Toàn quyền Monguillot. Hội đông Phụ chính này đã phải ký Hiệp 
định ngày 6-11-1925 giao những quyền hán cuối cùng về nội chính 
Triều đình Huế cho Khâm sứ Trung kỳ, Hoàng đế An Nam chỉ 
côn giữ nhiệm xụ lễ nghỉ và phong sắc thần chợ các làng xã mà thôi. 

(7¡ Phụ san này toàn bằng chữ Pháp. lu đê bằng chữ ViệU 
bên trên do chúng tôi địch. 

(3) ước Pháp ở Đăng Dương. Theo Daniel Hếmory, Lá PHưnce af 
ulachine cũa Nguyễn An Ninh được đăng trong La Cfoche ƒelée. 2U" 
11-1935 (Xem: Daniet Hómery - Kếvoiufionnairee vietmamilens eL 
potoir colonial sw Índochine. Maspêro - Paris, 1915, tr.64, 

{9) “Cette trinifé”. Trong đạo Thiên:chứa, sự thống nhất giữa 
người khác nhau (Cha, Con vã Thánh thẫn) Hợp thành một Đức Chú? 
uy nhất, còn gọi l> Đấng Bø Ngôi. 


Vam: Hắn có cả bài chữ Việt, bài chữ. 


Nguyễn An Ninh đùng chữ “Cette-trinit€* ở đây với nghĩa bồng: 


98 


ma NHÁÍ: 
c0 Theo Dánfel Hémery (difa theo báo L2 Cloche flee. 3-1-1924), 
ngày 15-10-1923. Nguyễn Ấn Ninh đã diễn thụ 


t Ä "Sociếte 
đfenveignemeent mutuel” (°Hội Ấi hữu học đường”) về "L'idẽal de 
 jeunesse annamite" (Lý tưởng của thanh niên An Nam). Sau đó 
Thống đốc Nam kỳ Cognacd đã triệu tập Nguyễn An Ninh đến và nói 
như sau: "Không nên có trí thức ở xứ này. Nếu ông muốn tìm họ. hãy 


cuỈn, 


sang MốI 

(DapieL HÉmery ~ Rết6lidiohndires Vietramieis eï poIxoir colr- 
niai en Indochine. Sởd, tr.16T, 

(11) Réducteur: mộf chức vụ ở các Tòa Tham biện (tức Tòa Sứ). 
thuộc ngạch tây (cadre latêral); ngạch này chỉ dành chủ những công 

đấp người Việt Nam được ưu đãi. 

- Nm 1923. Thống đốc Nam kỳ Cognacq muốn bổ dụng Nguyễn 
An Ninh làm Magistrat (Quan Tòa - Thấm phán); nhưng Nguyễn An 
Ninh từ chối - (xen Daniel Hémery ~ Révolidi2nnrgires Vleiqmiehs et 


powvoir calonial en Indochine, Sđd, tr0). 

(133 Trong đoạn nói về Darles ở báo Việt Nam Hồn, tác giả ghí là. 
đã đọc trong "Le procbs đe la colonisation francaise” cũa Nguyễn Ái 
Quốc, Ở bài "Hãy dừng lại. các ống Cognacd, De La Ponintraye. 
Fontaine và đồng hội”, cố đoạn kết thúc nói về Powmeraye nh S4 
p cia, cũng phầm ân như những con khác. nhƯnZ 


thờ bạo hơn vì hay làm om xòit. 


ó là một con cá 
Ông De Là Pomineraye thù oán ông Varenne và đồi tiệU. hồi ông 
tà, thì đá Hà chuyện giữa ông Varenne và ông Ðe Lê Đumhcrnyn 
nhưng khí ng ấy có ý đỗ yêu cầu phái ông Samaut sang (Đông Đường) 
Thì cbúng tội bảo: “Hãy dững lại!” 

+13) *Dư luận (ý kiến) của các nhân. sĩ Phá] 

(18) Romain Rolland (1866-1944): Đại văn hàn Pháp, tất h 
een Chơiqaphe xà E'âme cnchanếv. sáng lập ra ẤP Ho) 
được giải thưởng Nobel 1915. 


c giá của 


l0) NGUYÊN AN NINH -NHÀ TRÍ THỨC YÊU NƯỚC 


Phát biểu của Romain Roliand có nhiều ý kiến rất đáng được tham 
khảo về mối quan hệ giữa văn minh Tây phương. và văn mình Đông. 
phương. Chúng tôi mong được giới thiệu toàn vấn bài này trong một 
dịp khác 

+15) Léon Wenth: Nhà văn, tác giả cũa £« Cochinchine (Xứ Nam 
kỳ\, Paris, 1926. 

(16) Nguyễn An Ninh (1900-1943): Sinh ở Mỹ Hòa, Hóc Môn, Gia 
Định, nay thuộc ngöại thành thành phố Hỗ Chí Minh. Học ở Pháp: 

1916-1923. Đậu cử nhân luật ở Paris: 1921, Tham quan các nước: 
Đức. Áo, Thụy Sĩ. Ý. Về Sài Gòn; 1923. Trổ lại Pháp hai lần trong. 
thời gian ngắn: 1924 tháng 6-1925; -4-1927 - 7-1-1928, 

Ở Sài Gòn, Nguyễn An Ninh khỡng đi lầm cho. Pháp, ra báo La 
€lache f2lée. Viết các báo La Cloche ƒ#léc, Ù'Annam. Diễn thuyết. 
vận động đấu tranh đòi tự đo, đân chủ. Sau buổi điễn thuyết ở đường. 
Lan/arode (Sài Gòn) ngày 2I-3- 1926. Nguyễn An Ninh bị bất cùng 
với Lâm Hiệp Châu. Đây là lẫn đầu tiên ông bị bất và bị phạt tù 
cuối cũng. ông bị bất vào tháng 10-1939, bị đầy ra Côn Đảo, mất tại 
đây năm 1943 (Theo: Daniel Hémerÿ - Rếvoludionnaires vietmamiens 
+tponrvoir colonial en indochine. S86; và Đình Xuân Lâm - Chương 
“Thâu. Danh nhân lịch sử Việt Nam, tập 2 - NXB Giáo dục, Hà Nội, 
1988, tra.230-232) 

- Vẻ Lâm Hiệp Châu: (Xem: Nguyễn Thành - Báo chí cách mạng 
Việt am: 1925-1945 - NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1984, tr.37). 

~ Về vụ án Nguyễn An Ninh và Lâm Hiệp Châu: (Xem: Trần Văn 


Giàu - Giai cấp công nhân Việt Nam. NXB Sự Thật, Hà Nội 1958, 
tr423) 


- Nguyễn Thế Truyền (1898-]969): Sinh làng Hành Thiện. huyện 
Giao Thủy, tình Nam Định (nay là huyện Xuân Thủy, tỉnh Nam Hà) 
Sang Pháp học: 1919. Đậu kỹ sự hóa bọc. Tham gia “Hội Liên biệp 
thuộc địa”, Cộng tác với báo 1e Paria, Để tựa cuốn Bắn án chế độ 
thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc. Mất tại Sài Gòn: tháng 9- 1969. 


100 


DXGUYÊN AN NINH - NHÀ TRÍ THỨC YÊU NƯỚC. 


Nguyễn An Ninh 
„ Với phong trào 
Đông Dương Đại hội 1936 


PHÁN VẬN HOÀNG. 


“Thắng lợi của Mặt trận nhân dân Pháp troag cuộc bầu cử Quốc 
hội Pháp '' đưa Chính phủ liên minh cánh tả"? - đo Léon Blum (Đẳng 


Xã hội Pháp) làm thủ tướng - lên nấm quyền (4-6-1936). 

“rong chương trình công bố trước cuộc bầu cử, Mặt trận nhân dẫn 
Pháp chủ trương “thành lập một ủy ban điều tra của nghị viện về tình 
hình chính tị, kinh tế và tình thần trong các lãnh thể hải ngoại của 
Pháp. đặc biệt là ở Bắc Phi thuộc Pháp và ở Đông Dương Y* 

Đảng Lập hiến nấm ngay cơ hội này. Trên Báo Việt Nam số 202 
426-5- 936), Nguyễn Phan Long - một trong những thủ lĩnh của Đẳng 
kập hiển, đồng thời là phó chủ tích Hội đồng quản hạt Nam kỳ ~ hộ 
hào *Tể chức một ban trị sự lãnh phần nghĩnh tiếp phái bộ điều tra 
bên Pháp qua, trực tiếp giao thiệp với các phái viên mà bày tỏ những 
Tguyện vọng của toàn quốc Việt Nam ngày ray ”. Trong Su: nghĩcle 
sự ấy chủ yếu gồm các địa chủ. tư 
¡ đồng địa hạt. Hội 


các thủ lĩnh Đăng Lập hiến, ban 
Sân, "thượng lưu *, phần lớn có chân trong các Hội 
đồng thành phố, Hội đồng quần hạt... do thực đân Pháp lập 

Đảng Cộng săn Đông Dương phẩn đối ý đổ đó. Các văn kuới<U 
Đăng viết. 


101 


- NHÀ TRÍ THỨC YÊU XƯớC 


ạ gan 


Nếu chỉ chủ trương triệu tập các đại biểu bắn xứ ở trong các cơ 
ra (.) mà không có quảng dại quân 


quan do Chính phủ thuộc địa 
chứng làm súc chủ động. thì bản chương tránh ấy đồ không đại biếu 
dien: Ý chỉ của toàn dân, mà nó củi là nhột lập giấy xếp tả tùng cổ củu 


Hồ 


nuộc đưa” 
'ác cứ quan được bầu ra ở Đồng. Dương đại điện chưa đến 7 phân 
iên rong xứ không đủ tư cách phát 


b- 
nghìn dâo chúng. vì vậy các n 
biểu thay mặt nhân dân và gửi các tập dân nguyện hoặc cho chính. 
phủ, hoặc cho ủy ban điều trả của nghị viện sắp tới "" 

tra phải bao gẩm những. 


Tập dân nguyện gửi tới phái đoàn đi 
nguyên vọng chứng cho toàn thể Đ6nè Dượng và những nguyện vụng 
riêng cho từng xứ. từng đân tộc ”*. 

Cúc văn kiện cúa Đăng chỉ lưu hành bí mật, Cẩn có người tung 
vấn để lên mặt báo công khai để quan điểm của Đảng đi vào quần 
chứng. Người đó là Nguyễn An Ninh, Theo lời bà Nguyễn An Ninh 
Kể lại, "anh Ninh có nói chuyệ với anh Trương Văn Bang. à 
quyền bí thư Xứ ủy Nan kỳ và là cháu của chị Ninh, Anh Ninh cho 
biết dã bàn bạc chủ trương vận động Đại hội Đông Dương với Trung 
đứng Đáng và đã được Đẳng ủng hộ 

Trên báo ¿« Luớe số 92 (29-7-1936), Nguyễn An Ninh nêu vấn 
dễ: "Tiến tới một Đông Dương Đại hội ”. Tuần sau đó, cũng trên báo, 
ta Lute (sổ 93 ~ 5-8-1936), ðng thúc giục mọi người: "Hãy bất tay 
yùu Dông Dương Đại hị 


Mguyễn An Ninh lên án ý đồ của Đăng l.ập biển “muến chiếm 
lĩnh chính tường mà lâu nay họ độc quyền” khi họ chỉ "muốn triệu 
tập cắc đại biểu trong các hội đồng của chính quyền thuộc địa tham) 
gia Đông Dương Đại hội”. Ông vạch rõ: “Đẳng viên Đăng Lập biến 
là những người lo bảo vệ những lợi ích của các giai cấp thống tú 
trước hết và Không dám lầm mếch lòng chính quyền thuộc địa”. "fron# 
cúc bản dân nguyện liên tiếp của họ, họ đã khéo léo và nồng nhiệt bảo 
Ệ lợi ích cửa giai cấp nư sản, chứ họ chẳng đoái hoài đến vêu sách 


102 


chúng đau khổ sẽ chẳng có giá trị gì trong hoàn cảnh hiện nay 

Nguyễn An Ninh đã kích đích danh “Nguyễn Văn Sâm tả ý tìn 
chắc rằng đại biểu công nhân và nông dân. nếu có. chỉ làm trử ngại 
- phê phán “Nguyễn Phan Long không 
dể đón những đại biểu của tông nhân và nông 
Âm sao cho Đại hội sắp tới không phải là một 
cuộc họp trong đó đa số thuộc về những đại biểu của các giai cấp hữu. 
n sao cho tại Đại hội sắp tới, chúng ta được nghe tiếng nói 
'Để 
những xế sách phầ hợp với lợi ích và nguyÊn vong sâu xa của đại da 
xổ nhân dân Đông Dương. nhất là của quân chúng lap động", ông kòu 
gọi “niệu sập một Đông Dương Đại hội ở đó tất cả các giai cấp dêu 
có đụi diện để tháo ra một bản dân nguyện bao qỗm được những Yêu 
sách của các dân tộc Đông Đương”. 

Trong bưởi họp lúc 20 gờ ngày 13-8-1936 tại số 78 dưỡng 
Lagrandiere (nay là Lý Từ Trong) Sài Gòn. có nhiều người lao động 
tham dự, Nguyễn An Ninh tuyên bố một cách thẳng thấn: "Chúng tôi 
không đồng ý với ông Long về sự tổ chức của ông, chúng tồi muốn 
bạn. trong cuộc Đại hội, phải có cả dại biểu của thợ 
thợ thuyền" tbáo Đưốc Nhà Nay, ngày 


cho công việc của Đại 


đồng ý mở cửa Ð: 


sẵn". 


cửa những đại biểu công nhân và nông dân ”. ình thẳng lợi cho. 


Xio cho trong Ủ 


thuyền cử ngay trong giai 
14-8-1936), Ý kiến cóa Nguyễn An Ninh được những ngời 129 4918 
hoàn nghênh nông nhiệt. Một Ủy ban lâm thời (gồm 19 thành viễn. 
rong đó có đại biểu công nhân và nông dân) được cử ca để chuẩn bí 
cho việc triệu tập Đông Dương Đại hội. Nguyễn An Ninh cũng TÌM 
Eia Ủy bạn lầm thời với tư cách một đại biểu giới báo chí: Một tuần bị 
*dú,trỡng phiên họp ố ngày 2I-8-1986, Nguyễn An Ình HC ĐI 
Yầo Bạn thường trực của Ủy bạn lâm thời. Ẫ 

Một văn han Bưấi “Bạn dự bị Đại hội hức yên 
thời| thành lập ngày 13 tháng 8 nắm: 1936|. Lác khai hội lấn đâu có 


103 


l8 NGUYÊN ÁN NIÀM! HÀ TRÍ THỨC YÊU Nước 


lên trở thành một cuộc hội nghị 
Ủy Bản lâm thời{ này sẽ 


hơn một ngàn quân chúng tham gia mi 
quảng đại quân chẳng. Ban ty viên đự bị [tức 
Thành một cơ quan Tnhh đạm cuộc vận động này lan khắp roần cá sử 
Đăng Dương "St 

Các ủy ban hành động được lập cả ở các nhà máy, chợ búa, trường, 
học. khu phố, thôn xã... để thu thấp nguyện vọng của các tằng lúp 
dân chúng. Trong chưa đẩy hai thắng, "ð Nam Kỳ, mình có đến 600 
tây ban hãnh động "'”. “Phẩn lớn trong 600 ủy bản hành dộng ở Nam, 
kỳ đều do Đẳng tổ chức và lãnh đạo. Các ấy ban này đã phân phát hơn 
bạ triệu truyền đơn hợp pháp”. 4 

“Trong môi thời gian ngắn, phong trào lan nhanh ra cả nước. Hai 
ch nhánh Trong kỳ và Bắc kỳ của Ủy bạn lâm thời Đông Dương Đại 
hội được thành lập. Hàng loạt ủy ban-hành động ra đời ở các tỉnh 
miễn Trung và miễn Bắc. 

Lò sợ trước sự lớn mạnh của phong trà, chíah quyển thuộc địa 0m1 
cách dân ấp, Các giám đốc của xưởng Ba Son, hãng rượu Bình Tây. 
hãng đầu Socoay..: sả thải hững công nhân tham dự buổi họp bầu 
Ủy bạn lâm thời tốt 13-4-]936: Ở một số địa phương, các ban hội tỂ 
được lệnh khủng bố những người tích cực tham gia phong trào, khám 
xết trụ sở các ủy bani hành đông, cấm mít-tinh, tịch thủ truyền đơn, gữ 
biểu ngữ, xế áp-phích ._ 

Nguyễn An Ninh và Œ¿ 


thành viên khác của ban thường trực Ủy 
bản lâm thời đến gặp quyền thống đốc Rivoal để phản đối 

Song song với những biện phấp mạnh, thực-đân Pháp dùng thủ 
đoạn “dùng người Việt (Việt gian) chống lại người Việt (yêu nướt)”. 

Chúng ra lệnh cho Phạm Huy Lục (Viên trưởng Viện đân biểu 
Bắc kỳ) và Lê Thanh Cảnh (Phố viện trường Viện dân biểu Trune 
kỹ) lập họp một số phần tử thân Pháp để thảo ra những bắn nguyên 
vọng giả mạo ý đân, Một khi có trong tay các bần *dấn nguyên” rồi, 
chúng buộc các ủy bạn hành đồng và các chỉ nhánh Ủy ban lâm thổi 
2 Bắc kỳ và Trung kỳ phải giải tán, lấy cổ sự tên tại của những tỔ 


104 


AggyỆ*AXAiStr NHÀ TRỤ THỐC YEø Nước 
chức này là không còn cần thiết nữa, 

Ở Nam kỳ. chúng chỉ thị cho 5 đại biểu của Đảng Lập hiến - Lẻ 
Quang Liêm. Trần Văn Khá, Trương Văn Bên. Thượng Công Thuận 
và Võ Hà Trị rút khôi Ủy ban lâm thời sau khi vu cáo Ủy bạn này 
lầm việc ngoài phạm ví pháp luật và cố ý lâm rối trị an" để tạo cứ 
chủ nhà cầm quyền dàn áp. Sau đó, họ:cñng nặn ra một bắn "dân 
nguyện” để nộp cho thống đốc Nam kỳ, 


Ngày 21-9-1936, thống đốc Nam kỳ yêu cầu Ban thường trực Ủy 
bạn lâm thời trong thời hạn 4 ngày phải nộp các bản dân nguyện để 
ú dốc chuyển về Bộ thuộc địa Pháp vào đầu tháng 10-1936. Sau 
ngày 25-9-1936, Ủy ban lâm thời và các Ủy bạn bành động phải 
mọi hoạt động. 

Đếp hạn, Ban thường trực trả lời: phải một tháng nữa mới tổng 
hợp xong các nguyện vọng của đân chúng. Về các äy ban hành động, 
Bán thường trực cho biết: những tổ chức này “đã tự lập ra (...) chứng 
tôi không có quyền gì đối với Ủy ban hành động” nên không thế giải 
tân chúng theo yêu cầu của thống đốc.. ' 

“Thấy không thể dọa dẫm được, trong cấc ngày 27-9 và 3-10-1936. 
thống đốc Nam kỳ Pagès ra lệnh bắt Nguyễn An Ninh (thành viên 
Bàn thường trực). Nguyễn Văn Tạo (thành viên Ban thư ký) và Tạ 
Thụ Thâu với tội danh "lầm mất an ninh trật tự quốc via. xói dân làm 
loạn °. Trong thư ngố gửi chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp ( 
10-1636). những người lãnh đạo Đảng Cổng sẵn Đông Dương vi 
“Khi chúng tôi đang viết chơ các bạn những đồng này. hàng ' 
người tổ chức Đông Dương Đại hội và Các ủy ban hành động như 
Nguyễn Văn Tiếp, Nguyễn Văn Tạo. Nguyễn An Ninh, T8 Thủ Tuân 
đđễu bị bỏ tù; những chiến sĩ ấy chỉ phạm mỗi một tội là đã 0n HE 
*ä© chính sách tự do của chính phố các bạn nên ổ chức ra. r0n# trật 
tỰ và hợp Shi§u một phong trào hoàn toàn có tính chất — cấu 
nhằm mục đích chua bị các bầu dân nguyên để để đẹtcho Ủy Đêm 
điều tra của nghị viện sắp tối”?! 


105 


XNGUYỄN ty Atlt1~NHÀ TRÍ THỨC YÊU Nước: 


10-1936, ba ông quyết 


Để phản dối hành động phát-Xft nà) 
dinh không ăn, sau đồ không uống nước. Sức khẩu của ba ông ngày 
cũng suy yếu, đư luận quần chúng vô cùng xôn xao, Pagès phải trả tự. 
dụ tạm chờ bạ ông để tại ngoại hấu tra -Ï Ì-1936). 

Ngày 29-9, ở Hà Nội, năm thành. viên của ủy. ban lâm thời chị 
nhánh Bắc kỳ cũng bị bất. ẳ 

Tướng tự như vậy, những người cốt:cán của nhiều ủy bàn hành 
đồng bị giam giữ. 

Đông Dương dai hội không triệu tập được, nhưng ghong trảo đấu 
tranh của quần chúng không vì thế mà bị đập tất. Ngược lại. nó đi sâu 
vào vá tắng lớp nhân dân và chỉ chờ cơ hội thuận lợi là bùng lên với 
KÍ 
trảu Đồng Dương đại hội. nhân đân được tôi. luyện, cán bộ và đắng 
viên cộng sản rút ra nhiều kinh nghiệm quý báu về vận động quấn 
chúng trung đấu tránh công khái để vận dụng vào các phong trào kế 
tiếp, đặc biệt là cao trào đánh Pháp đuổi Nhật và tổng khởi nghĩa 
giành chính quyền (1941-1945). 

Những đồng góp của Nguyễn An Ninh vào phong trào Đông Dương 
đại hội hết sức to lớn, ; 

Bà năm sau Đông Dương dại âng bị thực dân Pháp bất trở lại 
(4-0-1939), bị đầy ra Côn Đảo (10-12: 1940) và hy sinh tại đó (14-R- 
1943) không kịp thấy nước nhà độc lập, dân tộc được giái phóng. 

hưng công lao của ông luôn được nhân đân trân trọng. Trong 
khôny khí tiền khởi nghĩa, tại buổi lễ nuy điệu ông lần đầu tiên tổ 
chức cöag khai ð Sài Gòn, Nguyễn Văn Tạo ca ngợi ông: “Nguyên 
An Ninh sống vì đân chứng chết cũng vì đân chúng", Sau nưày 
Cách mạng tháng Tám thành công, từnh Chợ Lớn: quê ngoại của 
- dược đổi tên thành tỉnh Nguyễn Áp Ninh... 


í thể mạnh mẽ hơn trong những năm sau. Rõ ràng lì quá phong 


(11 Vòng L tổ chức ngày 26-4-1936: xông 2 ngày 3:5: 
+21 Chính phủ Léan Blum gồm đăng xiên Đăng xã hộ 


Đăng 


106 


VecYÃx: tv AINDL- NHÀ TRÍ THỚC YÊU NỐC. 


cáp tiến Pháp và Liên hiệp xã hội và cộng hòa. Đăng cộng sản Pháp 
quy nằm trong Mật.trận nhần đân nhưng Không tham gia chỉnh phử, 


thở công khai gới các đồng chí toàn Đăng” (tháng 6-]936;. 
Bạn Trung ượng Đăng cộng sản Đông Dương nhận định: Chính phủ 
Blưm "Không phải là chính phú cách mạng... chính phử 
xong phạm tì pháp luật căa tư bản, vẫn kế tục thay mặt cho 


Ấy vẫn ở 


Pháp mà quan lý quyển lợi cáa cluing” nên chính phủ 


ờ không muốn 
và cũng không có rhế giải quyết độc lập cho xứ Đông Lương” (Văn 
kiện Đăng toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2000, tập VI. 
t2, 231 

13) Báo I-`Humanitế (Nhân đạo), ngày.12-1-1936. 

(4) Đông Dương Đại hội. Văn kiện Đăng toàn tập, Sđd, tập VI. tr. 
11 

tối Thư ngô của Đăng Công sản Đông Dương gửi Chính phủ Mặt 
trận bình dân Pháp ở Paris. Văn kiện Đẳng toàn tập. Sở. tập VÌ, tr 
13 

(6) Đảng Công sản Đông Dương và Đông Dương Đại hội. Văn 
kiện Đắng toàn tập, sdd, tập VỊ, tr. |0. 

(73 Nguyễn Thí LLựu. Nguyễn An Ainh nà phong trào Đại hội Đồng 
Đương, trong Nguyễn An Ninh (nhiều tác gió): 'NXB Thành phố Hỗ 
Chí Minh. 1988, tr. 54. 

(8) Xem bản địch hái bài báo này trong cuốn Cuộc vận động Đại 
Hội Đồng Dương, nấm 1936 của Nguyễn Thành (NXB Thành phố Hồ 
Chí Minh, 1985) tr, 205-214. 

19) Đồng Đường Đại hội; Văn kiện Đăng toăn tập. S3: BAN 
trl09, 

(10) Chả trương tổ chức mới cáa 
*ð4 tập VÌ, ư, 225. 

C1) Báo cáo của Hội nghĩ uàn thế Đáng Công Sà" ĐÓHE Juợ: 
ửi Man Trung ương Quốc tế Công sản. Văn kiện ĐảnE I0) ủi 


Đăng. Văn kiên Đẳng toàn tấp 


t0T 


"NGUYÊN AV NINH NHÀ TRÍ THÉC YÊU Nược 


tập VI, tr. 308. 

L2) Thư ngô của Đẳng Gộng sản Đông. Dương gửi Chính phủ Mặc 
trận bình dân Pháp ở Paris, Văn kiện Đăng toàn lập. s44. tập VI, 
t„ : 

(13) Huỳnh Văn Tiếng. Đài Đức Tịnh, 7hảnh niền TiỂn Phong và 
đặc phong trào bọc sinh. sinh viên, trí thức Sài Gòn, NXB-Trẻ. 
TP.HCM, 1995. tr.1 10. 


108 


"ˆ..... 


Nguyễn An Ninh 
~ biên niên tiêu sử 


15-9-1900: Sinh tại quê ngoại làng Long Thượng, tổng Phước Điền 
Thượng. nh Chợ Lớn (nay là:xã Long Thượng, huyện Cẩn Giuộc, 
tính Long An.) Ì 


Mẹ: Trưởng Thị Ngự, "Bà mẹ Việt Nam anh hùng {được Nhà nước. 
phòng lặng năm 1995). 

1900-1910: Sống ở quê ngoại. Học chữ Nho. 

1911-1916: Sống với cha mẹ, bọc các trường Taherd và Chasseloupr 
Lauhat (Sài Gòn) 

1916-1918: Học trường Cao đẳng Luật ở Hà Nội. 

1914-1920: Học Luật tại Đại học Sorbonne (Paris, Pháp) 

Hè 1920: Sau khi tốt nghiệp cử nhân Luật, về nước hồi vợ. rồi qua 
Pháp trở lại để chuẩn bị Luận án tiến sĩ Luật. 

1920-1922: Không làm Juận án tiến sĩ. hoạt động yêu nước. Gia nhập 
Hội n iên hiệp thuộc địa. Viết bài cho báo ⁄ 
ø, BÉ, Hà 


quyển và Hội 
Pari..'Thàni quan một số nước Tây Âu: Thụy St, ĐỨC. 
Lăn 

3-10-1932: Về nước 

35-1-1923: Lần đầu tiên diễn thủyết về "Chung đúc nễn học thức cho 
đân An Nam" (bằng tiếng Pháp) tại hội quấn Hội Khuyến học Nam 


: Đi Pháp (lẩn thử 3) 
Ÿ-1923: Rời Pháp về Sài ồn. 


109 


NGUYÊN AN NINH - NHÀ TRÍ THỨC YÉU Xước 


"Cán vọng của thanh niên Áp Nam” thằng 


15-10-1913: Diễn thuyết 
giếng Pháp) cũng tại hội quần HỊ 
10-13-1933: Ra báo Lư Cfache Felếe”' (bằng tiếng Pháp)- Nguyễn An 
"Ninh là chủ nhiệm kiêm chữ ĐI ° 

14-7-1931: Đình bản báo Le Cfoche Föle sao khí ra được 19 số, 
1934: Viết cuốn Mước Pháp ở Đông Đương (bằng tiếng Pháp. 

Cuối 1934: Kết hôn với Trương Thị Sáu, chủ tiệm Thuy: 

J-1935: Đi Pháp tiẫn thứ 4), 

4-1935: In cuốn "Nước Pháp ổ Đông Dương 
1.500 bản, đem về nước 150 bản. 

1925; Diễn thuyết tại Hội quán Sociểtếs Savan1es đ Pamis về 


lội Khuyến học Nam kỳ. 


phát hành tại Pháp 


*“Tính thấu dẫn chú của dân An Nam”, 
"ùng cụ Phan Châu Trình, về nước. 
: Tục bẩn báo La Cloche Fêlée với chủ nhiệm mới: Tiến 
xì - Luật sư Phan Vấn Trường. 
1936: Diễn thuyết tại cuộc mít tỉnh ở Vườn Xoài Xóm Lách 
+đường Lamzarotte) 
24-3-1926: Lần đầu tiên bị bắt ' 
33-4-1926; Bị Tòa sơ thẩm kết án 2 năm từ về tội xúi gieo dân chúng 


nổi loạn. Chống án. 

6-5-1926: Báo [a Cloche Fÿlée đổi tên là báo. L'Annam theo đúng 

thông báo trước đó của Ban lãnh đạo báo. Đưa cụ Phan về Hóc Môn 
ữa bệnh. Cùng cụ Phan đĩ Trà Vinh. Cùng Mai Văn Ngọc thành 

lập tổ chức Thanh niên Cao Vọng. l 


1-6-1926: Tòa phúc thẩm giảm án còn !# tháng tù. ' 
7-1-1927: Được. trả tự do sau gần 10 tháng ở tù Khám Lớn (Sài Gòn} 
8-8-1927: Đi Pháp (lần thử 5). Dự trại hè của sinh viên Việt Nam 
Pháp (tại Aix-en - Provence)_ 

6-1-1928: Cùng Nguyễn Thế Truyền (cả vợ và con ông này) vẻ Sài 
Gòn: Đưa Nguyễn Thế Truyền và vợ con. về,sống ở.Hóc Món một 
thôi ginn xá 


110 


Tử tháng 2-1998: Cùng Phan Văn Hòm đi các tỉnh iếp xúc tổ chức 
lực lượng Thanh niên Cao Vọn 
24-0-1928: Hai ông bị lính xét giấy từ ð ga Bến Lức. Phan Văn Hùm 
cải và đánh cai Trấn Văn Nên. Hùm bị bất. Nguyễn An Ninh lánh 


mấy H rỗi đến nạp mình ở Phòng 
La /2-10<1928), 
w-5-1929: Bị Tòa tiểu hình Săi Gòn kết án 3 năm rừ giam, 5 năm mất 


thẩm. lại bị giảm vào Khám. 


quyền công dân và 1.000 quan tiền phạt về tội lập Hội kín. Nguyễn. 
An Ninh chống án 

17-3-1929: Tàa Đại hình xử phúc thẩm. y áp sơ thẩm. Bị giam ä 
Khám Lớn chúng với Phạm Văn Đẳng. 

3-|0-1931: Ra tà sau 3 năm bị giam. 

Cuối 1931: Tiếp đoàn nhà báo Pháp do bà Andrée Viotlis dẫn đầu, 
6-1933: Xuất bản cuốn Tán giáo. Viết báo Trương Lập của Trần Thiện 
Quý (cùng với Nguyễn Văn Tạo) h 
24-4-1933: Ra báo £a Luarie (đến 2-6-1933, được 4số) cổ động cho Sử 
Lao động ứng cử vào Hội đồng 'Thành phố Sãi Gòn. 

8-1933: Tiếp đoàn Pháp dự Hội nghị quốc tế báo vệ hòa bình ở Thượng 
Hãi (do Pdul Vaitlanf'Coutarier. ấy viễn trung ướng Đẳng Công sẵn 
Pháp. dẫn đấu) khi đoàn ghế Sài Gòn 

Đầu 1934: Tiếp doàn Quốc tế cứu tế đồ (do nghị ĩ Cộng. sản Phán 
Gahriel Péri dẫn đầu). 

4-10-1934: Ba lại báo E2 Lafte (bộ mới từ số 5}do nhôm E2 La chủ 
tì theo sự đàn xếp của Nguyễn An Ninh. 

1936; Để xuất tổ chức Đông Dương Đại hội và VIết 
tiên ngày 29-7-1936 trên báo Lư É4#- 
2-9-1936; Bị bắt và bị giam tại Khám Lớn ( 
“Tạo và Tạ Thu Thâu. Nhịn ấn 11 ngày rổi nhí 


bài hiệu triệu đầu 


lần thứ 3) với Nguyễn 
đống để phán 


đối 


3-H-1936: Được trã tự do. ci 
Cuối 1936 - đậu 1937: Viết cuốn Phê bình Phật gió”. 


Hà 


'AGUYỄN AN SINH - NHÀ TRÍ THÉC YÊU Nược 


3-1937: Bút chiến với Tạ Tbu Thâu trên tờ L2 Í2ư1e. 
1-5-1937: Có mặt đ Căng Long (Trà Vinh) cùng với Nguyễn Văn 
Nguyễn. Bị Pháp vu cáo là xúi giục dân chúng biểu nh. Thực dân 
Pháp ra 2 trát đòi Nguyễn An Ninh hầu tòa. Nguyễn An Ninh không 
chịu hầu tòa. 

5-1937: Thống đốc Nam kỳ phát lệnh truy nã. 

1937: Bị bất mủ nhà Hội đồng Võ Công Tôn ở Bến l. 
án 5 năm tù và 10 nấm biệt xứ. Chống án, Ấn rút xuống còn 2 năm tù 
và 5 năm biệt xứ. Ngồi từ lần thứ 4. 

Tháng 5-1938: Bà Nguyễn Án Ninh xuất bản cuốn /°hê bình Phật 
tiáo 


'939: Mãn hạn từ. nhưng còn bị biểt xứ, Đưa vợ con xuống ở 
Mỹ Tho. ' 

Thúng 4-1939: Theo để nghị của đồng chí Minh Khai, Nguyễn An 
Ninh rà ứng cử Hội đồng quản hạt trong *Sổ dân chúng”. 
4-10-1939: Bị bất (Iẩn thứ 5), 

31-7-1940: Tòa án quân sự xử kía, kêu án 5.năm tù và 10 năm biệt 
xử. : 


10-13-1940: Bị dày ra Côn Đảo. Bị bệnh phù thũng, 


1-8-1980: Được Nhà nước truy nhận liệt sĩ, 


(Dựa trên tứ liệu cũa gia đình cụ Nguyễn Án NinH) 


12 


Phụ bản 


114 


ANH - NHÀ TRÍ THỨC YÊU NƯỚC. “) 


Tính độc lập của dân tộc 
Điệt Nam 


+ịch sử đã chứng mình đây đủ tính độc lập cũu dân 
tộc Việt Nam. Nưắc Trung Hoa biết rõ. Họ đã không 
thể thắng nốt nhân dân Việt Nam, mặc dù những cổ. 
căng đôi khi quyết liệt, nhưng thông thường lại là 


kiên trì và đấu dịu. Khi sảng xâm lược, người lính 
Pháp ất cũng đã nếm được súc dũng tmãnh cứa tính 
độc lập đó. 

Cho đến hôm nay, dân tộc Việt Nam nào đã chấp 
nhận nên đô hộ của nước Pháp, cha dù đối nước của 
Sợ có bị chia cắt một cách hết súc tùy tiện ra thành. 
ba khác. Họ vẫn nhận thức, đây đủ về khổi thấng 
nhất, nghĩa là ý thúc rằng họ là một dâm tộc. 

cSự bất phục tùng đó, các ông thực dân biết rõ. cách 
đây sảu tháng; trong một phiên xử tại tòa án Sài 
Gòn, tôi đã nghe ông Chánh án tuyên. bố để kế tí 
ng GAOUWSKY, một nhà báo hay ôn ào, ít được 
thực dân wa chuộng. “Trước những mgười dân bán 
xứ, luôn hướng về nổi loạn ...w. VÀ «2c Một 
khẩu sáng lục, đưa “chú” vào trong nước đã làm 
cho cả tập đoàn người châu Âu phải hoãng 30. Chứnh 
phí thực dân ð Đông dương nuôi dưỡng một ĐỘ mắy 
mật thám địa phương và liên bang: khổng lô. TỔ chức 
mọi phương tiện đàn áp tàn khốc, nhằm đầm trong 


115 


116 


ANGHYÊN sk.NINH- NHÀ TRÍ TƯỨC YÊU vu, 


piển máu mọi cuộc nổi dậy! dà là nổi dây hòa bu, 
(không súng ốn8}- 

Bằng chứng: phong trào năm 1908. người ta đã xà 
sảng bắn rào những đoàn người biểu tình tay không, 
chưa nói đến cáe cuột thôngính người mọi bằng cách 
đi bon) máy bay xuống. 
Suốt 70 năm đồ hộ của người Pháp. các cuộc nỗi 
dậy vẫn nối tiếp nhau không ngừng, cách khoảng 
dêu đến. 

- Năm cu hm xám đã từng trừng trị phương Tây. 
~ Âm nưưu lật để của Thấy Chím. 

~ ĐỀ Thám, nhà vều rước bừa là tướng cướp nổi danh 
vi những chiến công huyền thoại; cùng những øgười. 
bạn chiến đấu đã rèn luyện càik một trường hộp 


~Phong trào do Phan Chu Trinielãnh đạo năm ¡90A 
~ Đâng Kinh Nghĩa Thu, 

~ Owá bom tà N¿ 
~ Vụ dn Giiben Chiếu ` 
~ Cuộc khối nghĩa Thái Nguyễn: 
~ Laạn: Phản Xích Long, . - -À 

~ Cuộc tấn tông khẩm lớn Sài Giốn. 

~ Vua Đụy Tân (vượt ngực) và: ân đây quả bam nổ 
Quảng Đông, vã bão chí Trung Họa đã khẳng định 


là do một người Art Nang, điệng. 
Thơng thi "hằng người nông dâm cồng lưng trên mảnh 
““058 về tong chữ thời cơ thuận lợi, dể giành lÏ 


uyên IộE lập bằng giáp mũ, bằng tâm vông vực 


"rợn, nhiều người Việt Nơi khi, không sống nối 


cưới thế la:H8-y:ấ, b 
SẼ thuộc đu; Mổ tiấp vử nược ngoài và HH 


NGUYÊN ÁN NINH - NHÀ TRÍ THỚC YÊU NƯỚC. 


*ợp nhau lại, nhiều người nhẫn nhục ở tại trong naÚc- 
nhường từ chốt không hợp tác với công cuộc thông 
tin. Ngay những nạ 


công chức An Nam ÿï cuộc. 
sống bắt buộc, vì tình thân yếu đuổi buộc làng phải 
phục vụ thực đân. vẫn hảo hức trước những điềm 
:Đáo hiệu ngày giải thuát giống nồi. 

Chỉ còn lại có đám người đã từng làm bằ¡ phòng 
hay thự lại trong các công sở. được chính quyền thực 
dân nâng đỡ lên một địa vị cao sane , những người 
An Nam đã ly khai với tư tướng Khổng Mạnh. là ca 
ngợi công lan của nền đô hộ Pháp. Những người 
này đã cố chứng mình lòng trưng thành cũa dân An 
Nam qua những cuộc tiệc với hai, bạ trăm người dự, 
trong đả họ bắt buộc những người hội tỄ, cai tổng, 
phi huyện đang nằm trong nanh tui cửa chính quyền. 
thực. dân, phải tham dụ. 

Nếu nhân dân có câm lặng hay nổi dậy. là vì họ đã 
chấp nhận luật chiến tranh, cái vinh quang thô bạo 
của người chiến thắng và sự nhục nhữ của người 
chiến bại trên chiến trận. họ đã bị tước đoạt quên 
sống, thì giờ đây. họ chỉ nghĩ đến việc giành lại quyền 
sống đó trên chiến trường mã thôi. 

“Cho đến mười năm gần đây. họ vẫn chiến đấu với sc 
giáp đỡ của những người. điển chữ. do những sĩ phút 
lãnh đạo. 

Ngày nay, trong đâm họ, người thì cam Tâm an phận, 
rút khối một cuộc chiến đấu không cân sức. kẽ thì 
chạy trốn ra nước ngoài. 

Vũ nhân dân đành phái gởi gắm vận mệnh cũ 
cho một hạng người phiếu lui. dối núi. nhu Phón 
“Xích Long, một người làm 'bồi cho Tây trước đây: 


la mình 


"7 


18 


_NGUYỄN 2W NINH - NHÀ TRÍ THỨC YÊU xược 


Chỗ vì dân chúng không có máy bay chờ đâu bom, 
đạn vì họ không có súng đồng: súng máy, ngay cả 
một khấu súng trường cũng không. họ phái tìn vào, 
bùa chú để che chờ cho họ chống đ2 lqi súng gươm, 
đà nhữ thế. họ vẫn xông lên. vững tin nơi các thâm 
lình. một lồng hướng về cuộc chiến đấu chống bấi 
công, bất chấp cả súng đạn, các Sng máy đang chực 
sin, rình nắp trong rừng; trong bụi râm kia dang 
chờ đợi họ. Cuộc nổi dậy của dân chúng đã di đến 
xột tình trạng như vậy 4ó, cách bạo loạn mù quảng 
đó: những quan niệm đấu tranh lạc hậu, đã bị giái 
cá än học theo Pháp lên án, kể cả các sĩ phụ. Nhưng 
viên đạn bỉ ổt nào có phân biệt được thiện ác 
Trang một cuộc chiến đấu không cân sức, người cú 
chánh nghĩa về mình, có ý.nplữ cân phải nổi dậy, để 
cho định mệnh phân quyết. 

Trong một cuộc chiến đấu không cân sức, mà kể có 
chánh nghĩa lạt hoàn toàn lâm vào thế kẻ bại trận, 
thì bạo lực mà quâng cũng chỉ là khí giới của một kê 
Tuyệt vọng, 

Chống trả lại một tổ chức đền áp hiện đại tạ phúi 
có một tổ chúc kháng cự hiện đại. 

Khi một dân tộc đã bì dần đến tình thế không còn cả 
Sự lựa chạn nào khác hơn:là; chết lay là nô lệ, dì 
chống trả lại từ thân là thể biện tĩnh hàng cưỡi 
“gười (a chỉ lần ám bạo lực khi nó chưa cấm thiết 
^hinng trong trường hợp đồ là còn đường duy nhất 
lì di cũng phải chấp nhận nó. Nếu quân chúng phải 
đương cự với tš thân còn hơn là chấp nhận sự bất 
tông, nếu nhiềng người thực- đâu 4hông chịu rừ bổ 
©hánh sách đần áp và bóc lột tần tệ; thả nhưềng nại 


tt 
Ị 


"NGUYÊN AN NHAN - NHÀ TRÍ THỨC YÊU NƯỚC. _Ñ§ 


An Nam biết hy sinh và con đầm phải biết nghĩ đến 
những phương pháp đấu tranh thích hợp với thời 
cuộc, phải biết tổ chúc một cuộc chổng trả (kháng 
chiến) có khả năng đảnh lại cuộc đàn áp. Nẹ 
cấm cố, khi vượt ngục không thể nghĩ đến cái chết 
SẼ đeo Äuỗi mình trang quá trình chạy trối, Tên bà 
nhìt của nước Nhật đế quốc; không đử để thuyết 
phục người Ân Nam nên từ bồ cuộc đấu tranh cho 
Tự áo. 

Tuy vậy, khi quân chúng đã nổi dậy, là chỉ vì sự đàn 
áp đang đè nặng lên họ, chứ không phải vì căm thù 
kế ngoại bang. Họ đã theo Phan Chu Trình để tranh 
đấu chống bọn quan lại say đồi. Ông A. Lananl, là 
Toàn quyền Đông dương trước đây, đã từng được 
cảm tình của dân chúng trong mội thời gian, nhờ đã 
khéo nói dối và giả tạo. Bằng chứng khác. là người 
nông dân An Nam không hề tha cho cễ anh em ruột 
của mình, nếu họ ăn ở bất công. Chỉ cần có một 
chánh phủ biết quan tâm đôi chút đến công lý là sẽ 
4 dàng làm lắng dị mọi ý đề nổi dậy. Một dân tộc 
như vậy sẽ sẵn sàng nắm lấy mọi khã năng và thuận 
tợi của một cuộc tiến hóa, mà đường đến tự do chánh 
trị dưới chủ quyền của nước Pháp, tất nhiên là với 
điêu kiện chính quyền đó phải biết tố ra trung thực 
và rộng rãi. 

'Suy nghĩ câa tuổt trễ học Pháp ngày nay là nh VY 
đó. Họ ưa hiclonhBng (phương pháp Ôn hòa), PIUỚN 
diện hôa bình, muốt cố sống dang hò 888 47Ẻ 
lợi thực dân và nguyện vong của dâh An Nam. Nếu 
chừng hai, ba năm nữa họ nhận thức ra lằng những 
cố gắng cúc họ không mang lợi lợi íh EÌ thì họ sẽ 


119 


120 


'NGUYỀN AX NINH =NHÀ-TRÍ THỨC YÊU NƯỚC 


đành im lặng tiếng để nhườïg bước lại cho những 
người khát có lợi hơn cho dân tộc An Nam. Trong 
những năm gần đây, mặc dù những người thực dân 
đã cố làm mọi cách để kêm hãm người An Nam trang 
đất nước của họ: dưới sự thíc đểy của phong trào 
đưa thanh niền châu Á the đến với châu đu. Nhiễu 
2 sang được đến nước Pháp để guan 


người An ÑNant 
sắt cuộc sống châu Âu. và bí quyết của sửức mạnh 
vật chất của châu Âu. theo như họ đã nói. 

-Họ Äã màng về (nước họ) những tự tưởng dân chủ 
châu Âu, ý thức phê phán câa châu Âu. môi sức sống. 
đã được ngọn gió Tây phương làm sống lại. Họ cũng 
đã nhận được từ tay của người Pháp, bản kết án chế" 
độ mà thực dân đã áp đặt cho Đông đương. 

Hẹn thực dân không thỂ ngăn cấm họ đọc 
ÂMomtesqaieu. lowsseua và Vollaire. Nhiều người 
trang bọn họ đã ra mất và khẳng định ý đô của họ là 
làm cho quẩn chúng rừ bỏ những ly vọng trá thể 
bằng bạo lực, muốn lôi họ sang một con đường khác. 
mội mãnh đất chiến đấu mới. HQ thuyết phục nên 
đồi hồi các quyền tự do-sơ đằng nhằm bảo về phẩm 
#iá cơn người, đồi hói nhãng cải cách dụng hòa Ý 
"ưỡng dân chú của dân Ân Nam với những tự tưởng 
châu Âu. Tịp không chấp nhận luật chiến tranh nhưc 
quân chúng đã chấp nhận. Họ không chiến đấu bí 
mật về chữ t1 lòng vêu nước — họ chiến đấu công 
*đai, nhân danh: những tư lường nhân đạo và các 
"guyên tác của năm 1789, Và nhường người thực dân 
không còn dám đưa vào ký do để bảo vệ chủ quyền 
ta nước Pháp đang sợ de dọa, mà đẩy những người 
An Nah đó vào ngục tối hay:đến giá treo cổ. 


- -lag 


=. #8 


Như thể, là báo hiệu cho sự thất bại không tránh. 
khỏi của chính sách người bác lột người ở Đồng 
Aương, chính sách... của hạng con buôn gian xảo 
phải bản rễ vì thấy cuộc thất bại đã gẵn kê vì rằng, 
thế lực dàn áp. điên Cung vì sẽ ngoan cổ trước những. 
tín hiệu báo trước sự kiện sắp xây ra. dũng lẵng lộn 
trên miếng mỗi tang dầy dụa. Chừng đó sẽ là một 
tai họa chung trong đó nước Pháp sẽ mất hết danh 


dự lẫn quyền lợi của mình, và sứ mạng khai hóu cúa. 
châu Âu. s 


lệ ra nguyên hình, và lúc đỏ. nước An 
Nam mặc dù trái qua bao nhiêu Khổ nhọc, baa nhiều: 
hãi hàng sẽ thoát ra rự do hơn, để hoàn thành vận 
mạng cúu mình. Hoặc giả, nước Pháp cộng hòn sẽ 
đến với Đông dương. để thay thể cho lũ người thực 
dân, được như vậy. thì không những quyên lợi mã cả 
danh tiếng của nước Pháp cũng được cứu tân. 
Cách dây 15 năm, bọn thực dân đã viết trong bảo 
chỉ của họ, để trá lời cho những khiếu nại của những 
người họ đang áp bức, rằng: "Nước Pháp khôn& đến 
đây vái thanh gươm luật pháp mà chỉ mang sang 
cây có mỗt thanh gươm”. ; 
Theo tôi, sau 70 năm đố hộ và gieu ảnh hưng của 
Pháp đến nay, khi mà đất Nam kỳ này 4ã được tuyên 
bổ trở thành đất Pháp rồi, thì người An Nam cổ. quyễn 
đời hôi nước Pháp, mang đến cho xứ Đông dã. 
pháp luật và mội thanh g0! để phục nụ cho luật 
pháp đó. 
Đừng hòa giãa lý nướng cộng hôa Pháp với ý Chế 
dân chữ của một xã hội xây dựng theo lự Ôn Không 
Mạnh, không ái trước sự tiến hóa tự nhiên. như những 
người thực dân Áä cho t2 kiểu như vậy: Thong (rào 
giải phóng ở Á Đông không theo những luật lỆ bắt 
121 


122 


ANGUYỀNAN NINH - NHÀ TRÍ THƯỚC YÊU xược. 


tuc chờ sạc tiêu hóa chậm từ một xã hội nguyện 
thấy đến một xã hội châu Âu văn mình, Phải hết sức 
“thực dân” theo nghĩa nạu xuẩn nhất của nó, mới 
nghĩ đến sứ mạng khai hóa của những người châu 
Âu đã chiếm Đông dương làm thuộc địa. 
ỞẨn Độ, khi tuyên bố về sứ mamt khai hóa của châu 
Âu. đã gợi nơi Tagore, ý thức VỀ một sứ mạng khai 
hóa cáa châu Au ð Trang Hoa, thanh niên Trang 
Haa đã du học ở châu Âu. đồ nêu vấn đỀ trên báo 
'chí, nhụt một thách thức đối với châu Âu: "Các ông, 
có thế cho cháng tôi biết ð nước các ông có văn 
mình hay không?" : 
Người ta nhận xét về-chính sách thực đân ở Đông . 
“đương như sa: 
1/Nước Pháp ở Đông đương không những không áp 
đụng những nguyên tắc lớn mà họ dã tuyên bố. mà 
lạt côn phớ hãy ý thức dân chủ của xã hội Việt Nam. 
2⁄:Khi nước Pháp ban bố tự do và quyền công dân 
Pháp cho những người, hôm qua, vẫn hãy còn là nỗ 
lệ. họ 4ã áp đặt ở Đông dương một chế độ nô lệ cho 
;một dân tc tự do, dân tộc đồ:đã có một nỀn văn 
mình khi-mà ở nước Pháp, con người vẫn hãy còi 
sống theo kiểu các thị dân ở trong chến dằm lây. 
TA FRANGE EN INDOCHINE 
Paris tháng 4-1925 


_NGUYÊN AN NINH < NHÀ TRÍ THỨC YÊU NƯỚC. ñ 


Ta đang đứng trước thểm sắp biớc vào năm mới. 
Trong chốc lát. ra có thể quên đi, vừt bỏ những nhọc. 
nhẫn, đau khổ của năm qua, trải rền sinh lực, để 
bưÖ€ vào năm mới. 

Tổ tiên tạ sáng suốt khi cho chúng ta bảy ngày nghĩ 
lÿ ngày gia đình đoàn tự vào dịp Tết. 

Đối với những cái đẦu nóng böhg: Của những kề sống. 
trên lưng người khác, khai thác công súc lao động, 
kế khác, thì bảy ngày có lẽ quá dài. Bảy ngày, ôi 
sao thật dài biết bao dối với cái hạng người chỉ biết 
nghĩ đến lợi nhuận hàng ngày... mà những con người 
“máy móc" phắi mang đến cho họ. 

Ở châu Âu đã từ lâu, người la quen nhận xét giá trị 
con người qua sắc mạnh cửa cơ bắp, của đôi tay. 
Ở châu Á không quên được bao nhiêu nhọc nhần, 
đau khổ trong cuộc sống của mỗi người, càng năng, 
tu dau buôn hơn đối với nhng ai mà lao động nhọc 
nhần lại không phải là cho mình và cho những: người 
thân. 

Ngày Tếi dược đặt ra để tránh cho con người Khỏi 
phữ họ trong tình XÊ 


vòng lo âu hằng ngày về bao 
thương tốt đẹp nhất trong võng: 7 ngày: 

Mỗi lẫn cuối năm. TẾT đến đánh dấu một giải đoạn 
vũ tâm iễn ta lắng dịu xuống cho với nết nỗi sẵu 


123 


"NGUYÊN AN-NIAMI~ NHÀ TRÍ THỐC YÉC xưụ, 


mm 


124 


đường lo sợ hằng ngày. và con tâm được tắm mặ, 
trong nguồn yêu thương. trên đó, mang lại cho cụ 
người đủ sức mạnh để nắm vững lấy tay chèo, trú 
hết gánh tạ phiển cuốn trôi theo dòng đời. 
Ngày Tếi vữa qua đã. Chẳng ta đã dừag chân đỗ quên 
đi những tấn kịch phiền toái đã lầm xảo động đời tạ, 
Giờ đây ta lại dẫn bước, không hề nuối tiếc khoảng 
š gian ngắn ngài để nghỉ ngơi đó. Chúng ta biết 
rằng trong lịch sử nhân toại, thời giờ để nghĩ ngơi 
rất hiếm và những tâm hỗn vĩ đại không phải nhờ. 
nghĩ ngơi mà sẵn sinh ra được. Chúng ta căng biết 
rằng thời nhiễu loạn đau khổ luôn nhiễu hơn thời 
xên tình. Và Áo đó cải lặng lẽ. quanh tạ hôm nay, khổ: 
thay nó chỉ bình thường đối với những con người mé 
muội, dang vài trong giấc ngũ say của một xã hội 
đã quên di quá khứ. L 
Anh em hãy nhìn dòng thác lä đã man. Đừng để cho 
iếc mạnh hung tần chìm đắm chúng ta. Mọi thứ đó 
xề trôi nhanh nhưc nhiềng gì là bạo lực, Đừng để cho 
đồng nước xoáy làm chúng tú già quảng. Hây giữ 
lâm hẳn bình tĩnh và. sáng suốt đỂ cứu vần những gì 
còn sát lại ra khối đồng nước cuốn. 
VÀ giờ đây chúng ta mạnh dạn lao vào. công việc! 
Mộng sao một dòng rình thương thôi thúc- chúng 1a 


“ứng lên bo vệ bự do, lý trí và niểm tin nơi Tương lai 
đất nước: 


Hi những ai dang âm thầm chịu đựng Áp 
"hức và đau khổ nhưng biết nuôi đường hiểm hy tợnẻ 
Hãy dũng cảm lên, đựa cuộc chiến đấu đến thắng 
ti, dân xác định rỡ mục tiêu chiến đấu cầu chúng ˆ 
44 là chống lận thủ, đốt nát, chống bất công. bóc 
lội chống lại sẽ nghèo đối đụu hổ: họa mà chính 


NGUYÊN AN NINH - NHÀ TRÍ THỚC YÊt Nước N:) 
con người đổi yìeo ch cơn người. 
Thế giới đang chìm đầm trong vực thẩm đau thương, 
Người câm bút chúng ta cân thấy rã. nhiệm vụ của 
mình, đừng gieo :hêm đau khổ vào đống khổ đau 
chẳng chất. đừng gieo thêm hận thừ trên giồng xông 
thủ hận dang sục sôi 
Có người bạn Pháp hỏi tôi "vễ mới thà hần dân tộc " 
= mà nhiều tờ bảo đã nêu. Tôi đã giải thích cho các 
bạn Pháp yên tâm. 
Ổ Á Dông từ tứa tối nay, người đã guen xing hô 
với nhau là anh em. 
Tuy vậy. uẫn còn có người lo lắng, Động cơ xử sự 
cũa họ trước đây không vì tình thương đông loại, 
cho nên họ rất sợ một ngày nào đó, cuộc báo dân sẽ 
nổ ra, chống lại họ. 
Nương ta khuyên hợ hãy yên tâm. Những VỀ lương 
tâm họ không yên thừ họ cứ mãi sợ một ngày mai 
chân chúah. 
Người À Đông chúng tôi cả rất nhiều người mang 
tâm hôn rộng rồi, cao thượng đữ sức để thông hiểtc 
rằng những kế bất:chính: hung tần cũng chẳng 4t. 
hợ là nạn nhân của một nên văn minh, cải nêu vấn 
mình mà Ngài Tagore đã từng lên đt trước trường 
Đại học Hoàng gia ở Tokyo: "Nến văn „nh châu 
Âu chỉ là một chiếc máy nghiền; Nó tàn hại các đâm 
tộc bị nó-xâm chiếm, nó tráy diệt mọi chúng lốc dám 
cổ gan gây cân trừ trước bước đường xâm h$ợc Cáo 
xó. Đã là thể văn mônh của bạn ăn th "8006, 
Ghế kế yếu để làm giàu trên làng lọ. Đâu đâm nổ 
ciãng gieo sự ganh ghết và hận Hũi đâu Âu nó C06 
vỡ vết sạch: Lš một nẵn văn mÌNH khaa học những 


125 


126 


'NGUYỄN AÄ NINH - NHÀ TRÍ THỨC YÊU Nượy, 


nỗ lại rõ nhận đạo. Nó trở tiên lừng mạnh nhờ lập, 
trung mọi sức lực vào mục tiêu đây: nhất là làm giàu, 
,Đưới chiêu bài yêu nước. Nổ lật lọng, tụng ra màng 
tái dốt trá mà không thấy tự hổ thẹn. Nó đựng lên 
nhàng vị thân khổng lỗ. dáng ghê tầm trong các đến 
thờ, đó là thần "Lợi nhuận", vị thân duy nhất mà nó 
Tôn thờ 

Và nền văn núnh đó đã sang ngự trị bên nước ta, 
Tôn thờ đồng tiễn bắt mợi người phải làm nô lệ cha 
đông tiền. Chúng !a đã thấy nhiều tên bịp bơm cỡ 
bự, mang chiếc "mặt nạ ngây thơ" hay "đạo đức đi 
Siða và trà trộn trong chẳng 1a. nắp dưới tấm màn 
thân thiện: Chiếc mặt nạ Jã che giấu những hành vì 
điển mại: 

Ta đã thấy những lương tâm bị mua chuộc, tha hóa, 
xấu xa. Ta đã ihấy những con người vút đi những 
phẩm chất cao đẹp của nòi giống, phẩm chất bạn sơ 
của loài người để từ bộ Tổ quốc, phần bội lại anh 
cm. 

` đây nhất Ó châu Au, đều có những nhà độc quyên 
"gành tải chánh, hạy những ngành công vughiệp lớn. 
Họ là những âng vua không cần phẩm tước. không 
“ầm chức vạ, nhường mắp sau bậu đài, họ lợi dựng 
nhiềng bằn năng thấp kém cũa cơm người để phục vụ 
quyên lợi:bí ổi cầu họ. 

Thực ra từ ngàn xưa, đẳng tiền vẫn đãi chế ngự còn 
"gườt. Những mãnh lực của nó hãy còn yếu sơ với 
8à nay, ki nó được khoa học và mối quan hệ chất 
chẽ giữa các dân tộc làm mâu: thuẫn, 

"Nết như tiếp xác với nước Pháp, nước An Nam tô 
Không được lợi lộc gì, th thà rằng cứ ngây thơ ấu 


NGB1ỆN 4X NINH - NHÀ TRÍ THỨC YÊU NƯỚC, N:°) 


trĩ, dối nát, nai lưng trã phí tổn cho các nàng hậu 
bạn quan lại, còn hơn để cho nó bị đồng tiễn chỉ 
phốt đến mất hết phẩm giá, để cho nó bị bạn diễu 
hấu tống riền một cách khoa học và có hệ thống để 
thầa mãn lòng tham, không đáy của chúng: 

Những đó cũng chưa phải là việc đẳng buẩn nhất. 
Trí tuệ con người, niềm tín duy nhất còn lại cáu chúng 
ta đã bị biến thành nô lệ. 

Hiện tình đất nước đúng theo như lời ông Charles 
AMaurras: "NHÀ NƯỚC ~ ĐÔNG TIÊN" cái trị, mạ 
vàng và tâ diễm cho trí tuê, nhung nỗ cũng bịt miệng. 
và ru ngủ trí tuệ. Nó có thể không cho trí tuệ thừa. 
nhận chân lý chánh trị và khi nó đưa ra mội “chân 
tý” thì mọi người đều phải nghe theo. 

Như vậy, làm sao đất nước hiểu được như cầu của. 
mình, khi những người nắm được như cầu đó bị buộc 
ghải im lặng hoặc phải nói láo hay bị cô lập. 
Vĩ dụ ngành báo chí nước ta mà ta hay gọi là "giới 
tu tá” biết say nghĩ "thử hỏi trong giới nhà báo, 
mấy aì quan tâm đến đất nước, quan tâm đến vận 
mệnh này? 
Người ta chỉ biết phính nành những ông chủ nhất 
thời. Người la đâu dâm để ý tới những người như 
ông Candelier đến đây để cạy tủ sắt của người Âm 
Nam. 

Cổ tờ báo nào đám tự xưng là báo của người Ân 
“Nam. ai có đã can đảm xác định báo chí hiện nay là 
báo của Nam kỳ, bày tó những dau khổ, ước nhưốn, 
nguyện vọng cũa hơn ba triệu nhân mạng xứ này? 

Và dù cho có nhà báo mà chỉ có một nhắm gẵn một 
trăm độc giả, thì làm sao khẳng định được là hộ đại 


127 


129 


AGUYÊ XAi NINH - NHÀ TRẾ THỨC YÊU: 


ước: 


viện cho một tẳng lớp: cho ung đại quân chúng, 
Côn các ông nhữ báo tự xưng nũnh là đại diện chụ 
một dân tộc xa xôi, hợ chỉ là những con chó bị xíuh 
cổ dần ãi để tô điểm thêm cho cái đoàn diễn hành 
_của các ông vua tắt chỉnh: Ho không còn đủ tư cách 
“để đại điện cho chính bản thân mình. 

Chúng ra có một nhà báo Nam kỳ đám nự xưng là 
dại diện cho cá Đông dưỡng, Ông ta không đủ uí 
cách đại diện ngay'chờ mmấy ngàn cứ trí đã đi bì 
phiếu cho ông tạ. 

Không! Chúng ta cẩn nhận thức r‹ 
tính đến Chúng ra, đà cho chúng ta chiếm dại du xã: 
Trong đẳu cát” ông đầu cơ từ châu Âu súng, ngay 
đân tộc tạ căng không bao điờ được họ nhấ, 
"Nên nhớ rằng, một dân tộc dù đồng cñng chỉ là con 
số không, Na không có, äó không được di Kế tính 
đến. ngãy nào mã bàn chân của người ngoại quất 
+ò# ngang nhiền chà đạp lên viãnh đất nhà của chúng 
đa. 

Mây nhớ lấy điều đá. đà rằng nó thực sự đau XÓt 
Nếu nhự họ đã can đâm tưánh cho chúng ta những 
tời phình phỡ già dối. có khi nỗi khổ râm của chán. 
tự sẽ với đi được phần nào. Anh em ra cân nhận thứt 
+ð là tạ chỉ ên Irung cậy văn chính mình mà thôi. 
Một dân tộc chỉ được côngnhận khi bản thân n4 phủ) 
tự nhận thức đây đủ và tự khẳng định mình. 

Mỗi năm trôi qua, chẳng chất thêm món nợ củu 
chúng ta đốt vôi tiền thưn đối ới quê hương 
Mạnh dạn thanh toán nó đổi. Nguy từ giờ phút này 
kx hải đợi đến ngày mà ta ÂHiông còn sức HẾ 
ni... ậP š 


ng không dí 


tới 


_NIAiI— NHÀ TRÍ THỨC YÊU NƯỚC. 


.Bới vì như anh em đã thấy đó, ngay từ hôm nay dân 
tự đã không có đủ để no lòng. 

1A CLOCHE FELÉi 

Thứ hai, 11-3-1924 


129 


l4 


t6 —-=—... 


“rổ Quốc 


Ti 


Phạm Văn Đăng ký 


Băng *Tấ quấc §hl 
truy táng liế 


Ký niên: [03m ngày sinh: Nguyễn 


tháng 0/2000 


130 


sư KH ớNGGVh 


No XÊx AY NINH ©NNH TRÍ THỐC VÊt:XướC l8 


Tiếng chuông rè 


Thế là người sống lại rội, tờ LA CLQCHE FÊLÉE. 
dũng cảm! 

Ta tìn rằng ngàười đã chết, tả thấy người lại hỗi sinh. 
Có về mạnh mẽ hơn từ g 


mở Niết lân. mà ngày 
hôm qua những 
biện pháp hành chánh bất công, 
Đãnhân chùn ngươi, làm rung chuyển những nhà in 
tối đẹp 
của chúng ra, rung chuyển ruộng đồng từ Cà Mau 
đến tháp Angkor. 
Thực ra họ có lâm không? 
Bỡi vì. ở đây cũng như ở Pháp, lý lẽ của kể mạnh 
hơn, chẳng phải 

„ là sự "tự đọ ngôn luận” tất nhất, 
Tiếng chuông rề vừa cất tiếng ngân thì tiến sĩ 
Cogiacq nhẩm đậ: 
- Ông Đại dy, tôi vữa nghe gì thế? Âm thanh mới 
nào 
mà dám phú hoại sự hòa hợp của bảo chí hiển lành 


của tôi thế? : 
Từ dinh thự của Lagrandiere. hãy tăng gấp đi guân 
lính tuân phòng 

Hãy canh chừng những kết quả? Người ta GÈ 
những người nổi loạn 

- Thưa ngài, chính "cái chưông rẺ 


Tàn: 
* này chưa bị bị! 


lãi 


AGUYÊN Av.AINHI- NHÀ TRÍ THỚC Vật yước 


mm, 
Tiếng của nó Khó ở 
Và báo cáo cuối đầng cũa cơ quan an nh: CA Ngài 
ngày hốm qua còn nói, và đỏ là sự thật. 
năng người dánh đến chuông đầu tiên ký tên là 
Nguyễn An Nhi 
Thưa ngài, không di khúc hơn là con của Lénine, 
Tên thứ hai kỷ tên là Ð€ Jean đe la Bâtie, 

¡ Ngú. xui chúu hãy tha tội. hắn bà con của 


CC hai đều nhiệt ảnh thay nhau đánh chuông, 
Những sự hỗa löạn dẫu tiên của một hiểm họa sắp 
tới, 

đã Âm vang trước cửa của Ngài 
kỏlng sứ. 

Hải ngàn ca-ly xe kếö vũ trang bằng ^‹ 
~ Mẹ kiến! Sao! Tôi muốn nó phải chết 

Nhgớdi liầy báo ngày chủ chủ nhà ìn câu nó! 

+ Thu ngài, nó đã rời khối nhà ìn Ardin 

Hôm aay ná giông chuông tại l9 Pierre Plandin. 


Ô xin Ngài đừng 


đấm " xe đạp 


Cứ thể ba lẫn, vào lúc phát hành 


“tại Cloche Fáléc tội nghiệp, người ta là¡m chủ người 
biển miẩt 


Tứ lẫn người tải tỉnh. ba lẫn aawwei kiên trÌ 
Cải chết táu người 


biến thành lễ phục sinh 

Các “Soeu'” nhà thờ chính đạo cử làm thế mỗi nấm 
Xât lễ phục sinh đến, vău những đêm đen tối. 

kế củi chuông nhổ tũ ¡gười giữ đồ thánh cửa hộ: 
1ấtcả dêu dĩ tôi Rme trbảy buốt hòa qấu đồ sắt: 
Tả chấo ngày người sống lạt. Ôi oái bình đất 


dám to gam chống lại 


ANgdi dâm rưng lên bài ca với tất 


Á tâm hỗn 

vào những sáng mờ sương trên khuảnh đất An Nm: 
bằng những tiếng Keng keng ngân ra từ tết mà! 
ieo lạt giống tốt trên đất đà bữa xđi ki 

Đối với những tên “bôi” tầm thường gọi người là 
Cũng sản, Phát xí. 

vô thần... và thậm chí là theo nhữt nguyễn luận 


Người hãy gióng vào sốt tai chúng buộc Chẳng nghe 
cho rỡ 
“Rằng chuông ngân uũng để vụch mặt bọn tô loài 
ững kế cho rằng ở đây dưới bóng cử lạm tắc" 
.Để yêu nước Pháp, phải trừ thành đủ 
LA CLOCHE tÊLẺi 
Thứ hái. 31-3-1934 


133 


NGUYÊN AI NÌNH2 NHÀ TRÍ THỨC YÊU Nước 


Cử Tầng Bí thuc; Linh đến thăm 


Alw định Nguyễn Ài 


hàn ngày giỏ kì 


Cũ uãn Vạ Vn Kiệt = Ì nghiêm cứu Bạch Đằng ~ 
Nhà giảo Nhân dân Trân Van Giảu đến thăm gía đình 
yên An Ninh nhân ngày giỗ ky 


ẤN AK ANH NHÀ TRÍ THỐC,YÊU NƯỚC, . ấp) 


Chủ nghĩa yêu nước 
của người Ân Nam 


Ngấy mai ngày 3-6 năm nay tại An Nam sỡ mừng 
Quốc Khánh nước nãy được thành lập theo nghị định 
của quan Toàn quyển Đông dương năm 1916. 

Cho nên thật đúng lúc để tìm hiếu một cách vấn rắt 
những suy nghĩ rất chí lÝ gân đây trong hai bài xã 
luận có tựa để: Người bán xứ và nghĩa vụ quân sự. 
Thật là dễ chịu đốt với người nàa mới đạc tờ báo 
của Nhà xuất hần Đông dưỡng khi nhấn mạnh sự 
hòa hợp trên bình: diện này giữa tờ Tiểng Nói và 
chúng tôi là nhăng người nhường khác nhau về Ý kiến 
xà thái độ r 
Tờ Tiếng N. 
chẳng tôi cũng nhận thấy ngày nay chả nghĩa quốc. 
gia gẵn như là không có, ít ra là xét theo bỀ ngoài. 
vử nói lên điều đó thì đảng buận thật nhưng 
đó là thực tế. 

Người An Nam ngày nay nhân Xem một cách đứng 
dụng người đẳng bão cũa mình bị người nước ngoài 
đánh. Người Án Nam đi tới hàng quán cầu đông bào 
yình hay của một người nước ngoài để mua bán một 
cứch đừng dưng. [ơn nữa: THYY kiểm, nhưng cồn có 
những người Đông dương xem những người Đăng 
Âgoäi (Bắc bộ) như là những giống người nước ngoài 


ïng của mình. 
của người An Nam nhận thấy và chính 


ướt Ý 


135 


136 


XNGUYÊNÀN NINH - NHÀ TRÍ THỚC YEC Xưặc 


tà ngược lại. Người ta sẽ cổ thể đặt vấn nạn vụ 
người An Nam tẩy chay người Tâu năm (919 là mộc 
sự biểu lệ tình đoàn kết tốt đẹp giảa người An Nam 
siên Bắc: miền Nam và miễn Trung, chắc chắn nhụ. 
thế, Niuông phong trấu ny thì ngắn ngữ và ngoài 
một vài kết quá lâu dài và đẳng khích lỆ mà người 
An Nướn có được trang lãnh vực kinh tế bên cụnh 
những áo tưởng cao giá, phòng trão không có ảnh 
lường gì đến hiện tại. Mới vừa bắt đẫu. phong trần 
đã có số phận của mọi nhau toan kém suy ntehi, Ngibi 
An Nam lù đứa trẻ tốt bụng. Nó tự buông lỏng rồi 
quên đi nhãng lời chữt rũa và hòa giải với ké thà 
của ngày hôm qua. Không có hiểm thù gì cả. nhưng 
có sự an bình, Tiếng An Nam chẳng gồm có 
cá nghĩ là hòa bình, an bình đó sao? 

tàu bình, sự an bình này là điều mà nước Am Nai: 
tong ước vũ yêu thích hơn cả, thậm chí có hại cho 
nự tiến triển củu đất nước. Thật là rái ro: đổi với 


đẩi nưúc. mãi một biển cố trắc nghiệm trước đá 
dược hi chép trong quyễn sách định mệnh và những. 
cố gẵng của con người cũng không thay đổi được Ì 
củ. Người theo truyễn thống gìn giữ cho đất nước 
thờng phong tục lập quân của tổ tiên mã không 
"hận thấy những thiểu sốt và không tìm cách thay 
đổi để thích nghĩ với những yêu cầu mới. 

ng khác \ phổ biến đất với các 
“ân tậc ở châu À ảnh hướng giáo lý cáu Phật rẻ 
Không Tử, chắc. 


tình trạng này 


chấn là dựu trên một nên luân lÝ 
+80 1ã, nhường sự cứng nhắc và sự hẹp hồi đã lầm 
cầo các quốc gia châu Á trọng nhiều thế ký dài ĐỈ 
`1 cứng trong nền văn tình cổ xưa của họ. Cho 
6i xám, Irong số các quốc §ía ty chỉ có nước Nhật 


đông 


S@EYẾ: 


(VAN XINH - NHÀ TRÍ THỨC YÊU NƯỚC. 


đã có thể vượt ra được những sợi đây rằng buộc cau 
quá khứ một cách vĩnh quang trong khí thách nghỉ 
nên vấn hóa châu Âu mà không loại bố cái rổi nhi 
của nên vấn hóa quân phit riêng biệt cảu mình. 

ưới sự bảo trợ của nước Pháp, nước Án Nam mới 
chỉ tiến dược một bước rụi rề trên con đường này 


Hiện tại An Nam đang dt qua một thời kỳ chuyển 
tiếp khó mà tiên đoán được (kết cực] rong hoàn cảnh 
bây giờ. Những truyền thống của đất nước đã mất đĩ 
X nghĩa tình thẫn và biến thành thă cựa. 

Người An Nam sùng bái người chiết là những người 
trồi buộc người sống vàu mảnh đất mà tổ tiên của 


họ đã nằm xuấng và lập bàn thờ họ. Nhưng người 


An Nam không còn xem trọng việc thờ cúng nhưé xưa 


nữa: Và chính vì nguyên nhân này mà cội trụ chính 
của tòa nhà chủ nghĩu quốc gia của Án Nam không 
còn cải về đỗ sô nữa. 

Thêm vào đó, giới trẻ An Nam không được dạy về 
lòng yêu nước và quyền công dân. Trong các Irường 
chính thức, người ta có khuynh hướng theo những 
chương trình rập khuôn nhiềng chương trình cua mẫu 
quốc. Một thí dụ cổ điển đó là trẻ ¿m bán xứ nội 
“Đất nước đẹp đẽ của ta là nước Pháp và tổ tiên của 
1a là người Gewlois”._ 

Đáng là người ta đã thay đổi việc đạy lịch xứ nước. 
An Nam cho con chấu nhing người Giao Chí, nhưng 
việc đó được xoay chuyển theo chiều hướng ấn như 
chỉ có chứng mình sự cần thiết của việc Pháp can 
thiệp với đất nước này. Người ta thấy trong đó có 
nhiễu những sự tố cáo cácvua An Nam là thể phụn! 


của tội ác chống lại sự cai trị của châu Âu bằng 
*ém của mình. Đến nỗi các 
137 


những phương tiên ý 


138 


ANGHOYÊN AN SINH - NHÀ. TRÍ THỨC YÊU kg, 


học sinh dị đến chỗ cá ác cảm rồi lỔ tiÊN Của nữnh 
mồ Không có khó năng bẫu vệ vã gu giữ đất nước, 
“Cảng thể đất với xiệc dạy địa l, học sùnlt bản xứ cỡ 
ắng hết sức nhôi nhớt vàp MÍ: nhớ cho thuộc lãng 
mục tục các tình cúe Pháp vũi những Ông tÁnÃ trường, 
và phó tính trường, trang khí 42 đa số các tình lớn 4 
Đừng Ngoài (Hắc bộ) và ð Đông dương thì lại không 
biết. Học sinh biết những văng nào của nước Pháp 
trông lúa mì, những vùng nào trằng nho hay bắp, 
những vàng khác về công nghiệp:tơ lựu, ven... nhưng 
những tài nguyễn và những sẵn phẩm của tính nhà 
th lại không biết 

Töm lại. người An Nan không học cho biết quyên 
lại vũ nhất là yêu mến quyền lại đó: nhà trường 
không dụy chơ họ những bẩn phần đối với quê hương. 
sự caocà:rừ sự phân thính của quê hương là nơi họ 
xế phải làm việc sau này: thây giáo không giủ nàn. 
lâm trê họ những tình cảm lành cho họ thừnh con 
"Người se 


sàng đổ mnáu để bão vệ đất nước của mình. 


Đường như nhưềng yêu câu của chánh trị là việc vuốt 


vẽ sự k 


c thường này: Sợ phương hại đến chủ quyỄn 
của Pháp. người ta không dâm đào tạo trong các 
hã trường những người biết úy nghĩ. Người ta định 
Tạo nên những kẽ tay sai, vữo:đũ khả năng để thí 
Rành một cúch tự động những mệnh lệnh của chủ và 
vâng lời nhuelä những tên nộ lệvậy. Đĩ nhiên là thích 


lợp đất tới nhhềng kế cai trị vì trên nhềng con người 
màn 


diểc, mài, cảm theo ý của ông chủ. 

Trong Khi đó; nhiệm vụ của thể lực bảo hộ thì í khó 
“hân hợn và cao thượng hơn, Nó buo gâm sự riển lÊT 
cửa dân tộc bẫy tôi hưởng đốn sự phân thành của 
©dc quốc gia tiên tiến: sự giấù phống và sự khẳnh 


NGUYÊN AX VINH ~ NHÀ. TRÍHỨC YÊt? xước: „¿) 


định dẫn dần mỗi một cả nhân. Chỉ bằng cách lưng 
hành động cúa mình theo chiều hướng này, nước 
Pháp chính thống mới chỉnh phục và bào chữa được 
Yự cai 0!Ệ của mình, Sứ mạng giải phông này dĩ nhiền 
tì những xự nguụt hiểm, Những nước Pháp thực 
đân sẽ có tính dự đôi khi làm ngược lại những lợi 
ích vật chất của mành. Điễu.cốt yếu đổi với nước 
Pháp đả là thành thực đối với,chính mình và lầm 
việc không có hộu ý cho lợi ích'của những dân tộc 
nhỏ bé theo chú ngửa dụy tâm và truyền thống nhân 
đựo của mình. 

E. Ðe Jean de lg Bâtic 

1a Clache Fêlée, 17 


S2 báo này sẽ là xố cuối cùng. Chuông Rè rỗi đây 
không còn ra nữa. Vì sao? Bởi vì trong số 600 người 
đặt mưa báo, 400 người đà không thanh toán đi tiền 
đặt báo, trong'số 200 người cồn lại, thì chí có H0 
người đã trả đủ tiền đại bán cả năm, 

Vài tì rằng Giám đốc tờ bảo không phải là một nhà 
triệu phú, căng không phải một nhà đánh cược tiễn 
ngân hàng hay gặp nhiều may mắn, vì tầng áp lực 
của chính quyên dối với các nhà in tại Sài Gòn đã 
bắt buộc báo Chuông lề phải tự trang bị cho mình 


một nhữ Ín r 


'ng. do đó một phẫn lớn nguồn vốn củu. 
từ báo lại phải 


¡ ngưng dạng một cách vô ích, vì tờ 
bậo cũng không thể sống bằng những tín rao vặt 
hay bằng tiễn trợ cấp của chánh phả dành chủ những 
“com vịt” loại khác hơm chủ nêh (rong điều kiện đó, 
xuặc dù Giảm đốc tờ báo và các cộng sự cũng đã hết 
sức kiên trì và cố gắng, tờ báo cũng không thể chu 
139 


140 


_AGUYỂN AV.NSit- NHÀ TRÍ THƯỚC YẾU xguợ, 


trĩ lâu hơn nữa. 
Vừ bấy giờ, người An Nam 1A Cũng không thế cạy 
nềng ta thân chánh quŠên này: vì chánh phú cả đập 
nắt Chuông R đâu não? 
Thực ra, chánh phủ đã làm đã 
vịt khó lòng năy. Chúnh phủ đã “giương oai" của 
mình đến các nhà in tại chỗ để ngăn cấm: lọ in báu, 
“chuông” mgày từ số đẫu, Nhữn "chuông ” đã sự 
mình lên một nhà in riêng. Ông Tiến sĩ Cogneee lụi 
hãm dọa chẳng tôi đủ cách. ng còn đòi pháp luật 
hái truy tố chúng tôi. Nhưng không hiệu quả, 
“Người ta lại xúi anh bạn lắng giễng của chúng tôi 
đâm đơn kiện chúng tôi, vì lề nhà: ìn chúng tới đã 
lầm náo động cả xóm trong'khi nó chí hoạt động cả 
hải giờ trong một tuân lễ. Nhưng anh lắng giêng khả 
ah lại sự cho mình là đã "ai lê phải". Cái phưưmg 
án bảo thà đã tan vỡ. Chúng tối cồn nắm nhiều bằng 
8V những tiếc người tự buộc nhồng người đặt báo 
chúng vôi phải cất không đặt báo nữa, thậm chỉ một 
ông tính trường, đã vì phạm quyền thư tín, xé thứ. 
công tôi đỂ tem cho rö»iễn họ các bạn bè. các độc 
Kiề Của chứng tâi. 

"Nhung. mọi chướng ngại, mọi ngăn cẩm mà chính 


phẩ cỡiình đềtza trên đường đi của chúng tôi, chúnÈ 
tôi đều đã san bằng dựợe hểi, 


ách để bói? chết suy 


Ahông rỗi hôm nay, chúng tôi lại cũng phải hết sức 
cau buỗn mà thứ nhận rằng thúnh đồng bào của 
chúng tôi đã làm tê 1. đã đập tan sức mạnh của 
chúng tôi chứ và lười. nhàc, vì Không biết kháng cịC 
lại khá khăn, 


THựC rũ, theo Chững tộc nay: ¡ môi 
“hứng tôi nghĩ việc mại và gi một 


GUYỄN ÁN NINH - NHÀ TRÍ THỨC YÊU NƯỚC, 


H»U 


ngắn phiếu dể đặt tiễn bảo cha chưẳng tải còn đài 
hồi ít công khó nhọc hơn là gói cho chủng nôi hằng 
trăm bức thơ, tuôn ra những lời khen ngợi cử tụng 
để làm cho chủng tôi trần ngập một niềm phẩn khởi 
ngây thơ. 

Nhiễu lý do khác nhau dược rrình bày để giải thích 
xì sao đã có sự chếnh mảng trong việt khách hàng 
của chứng tôi trả tiền báo chậm trong đỏ lý da chủ: 
yếu nhất là vì các bạn đã sợ chánh quên. 

Tà ra. đồng bào (chúng tôi) đã phải nhận thấy rằng. 
thời gian gẵn dây. cái chánh quyễu đó đã tổ ra run 
sơ, cát ty lực đố cũng đã nhận thức được cải móng 
„manh cúa mình. cứ mỗi lần cơn giỏ nhẹ nất loạn 
cũng làm cha nö phát run lên. 

Đẳng bào chắc cũng đã thấy được củi gì mà riêng 
tmột con người thôi. cũng có thể làm nổi và do đó. 
chắc không khó khăn lắm cho các bạn đuần ra được 


cái gì mã 20 triệu com người, dang bỆ sĩ nhục arong: 
vòng nó lệ. khi đã biết nhận thác ddg 


'Ê sức mạnj: 


của mình và muốn thay đổi cho xố phận mình tất 
dẹp hơn lên, có thể làm được, 

Tôi thiết nghĩ cũng nên nhắc lại cho đồng bào, một 
vấến đề mà tôi đã nói đi nói lí với đông bào rất 
nhiều lầm, nếu các bạn hãy còn cluet xác định rõ sức 

mạnh thực sự Của con người ;hà bạn hãy xemt lại h€ 
tường củu 8Ä- Gandhi. Ông Gandhi đã quả quyết rằng 
nhột người, chỉ một người thâi có thế thách đố cả: 
một vương quốc và lầm cho tượng quốc đồ sụp để, 

Nếu ở một số nước nào đá, số người biết rũ về dấi 
nước mình, am hiểu những nhù câu tước sự của TỔ. 
quốc mình. có thể dếm ở đầu ngón tay VỀ Mọ lã rất 


141 


142 


hiểm, thì nước Ân Nam cd4 14 Tí định là còn „ 


trạng số các nước đỗ: z 

,Ðnđõ dối với chúng tối, khỉ thấy một nhóm trí thự, 
cứ đồi người bảo hộ cúu họ, Đa cho những quyền 
Sạn. thi thấy họ cử la hết. cứ nài nữ. cứ lụ\ lục sơn 
cửa, cứ quy hạy dể kêu nài cho Những người onh eẹí 
cảng núi: giống: đổi chủt quyền đểỂ cho con người 
cần giữ được chút phẩm siá trong thỂ giới người rỏi 
người là bạn, để cầu xin cho TỔ guốc tối đòi của hạ, 
được có một chỗ ngôi trang bàn tiệt cửa các dân 
tộc. thì chúng tôi cho rằng thật là nô Ích, làm sua 
trong cải thế giái này, có thể đạt được bất cử một 
cú vị hằng cầu nguyện: và nước mất. 

hố nạn thay, trên mánh đất này: mọi việc đễu phải 
mùa bản, cái gì căng chỉ có thể đạt được bằng sức 
kiên trì, bằng quá cảm. cái gì rỗi cũng phải tranh 
giành. xâu xế nhau, thường khí trung màu đào tủ 
thống khổ. 

Không di văn nài kế chiến thẳng ban cho tình quyền 
được šổng, chỉ có thể đồi ho, hãy mua lại mà thôi 
Chúng tôi đã từng viết: "Con người nộ lỆ mà cũt 
đợi chủ chủ mình sẽ đưa mình ri khỏi võng nô lệ. 
SŠ đã quên mất, quên một cách nhạnh chóng, lẻ du 
xi Seo Ngđã bị lầm nỗ đệ", 


“Chúng tôi đũ đễ cập đẩn cái cách thúc mài hàn tỉ 
Thức của Kệ 2 1a muốn giành lại chỗ dúng đướt 
anh nàn tà g0 na chánh phả, giả tạo và m1 
"thấy Xưêu Tiện đấu hiểu chắc chấn là chữt 

ọ \erấ xa, hãy còn cách quá xu cái th 


°uổi mã chụ ván 
'“Mng 1a mong đợi sẽ giành lại một sốt 


NGLYỄN \N-VINHL- NHÀ TRÍ THỨC YÊU NƯỚC. 


tui đẹp hơn. một cuộc xống tự do hơn trong đị nhường 
con người sống kiêu hãnh còn cỏ thể gìn giữ được 
phẩm giá của mình mà không phải chịu đựng nhiễu 
đau khổ, 

Thế giới muốn cá cát thể cân bằng thì phái đưa rà 
một cát lực này để chống đổể lại một lực khác. Chống 
lại cái sức mạnh vật chốt cáa kế thẳng, thì người 
thua đang trong hoàn cánh bất lực, phải biết dũng 


sức mạnh tỉnh thần của mình, Một người đang ngôi 
trên ngai. chưa hẳn đã là một người tự do. Chỉ có. 
người ăn mày mới ái cầu xùn của hỗ thí. Con người 
sinh ra vốn đã tự do. thì dù sống trong vông nô lệ họ 
cũng l người tự do. 

Những ngày sẵn dây 


thí độn tiếp các lầu chiến nước 
ngoài, cả rất nhiều đẳng bào ta đã tó ra phần uất vì 
nhận thấy rằng không có mật mỘI người An Nenr 

-— nào, ngay cả một Lê Quang Trịnh hay Diệp Văn 
Cương cũng không được pháp có tội trong hàng 
chánh khách đứng ra tiếp các vị khách cửu xứ Đông 
Dương. Họ cho rằng dù gì đi nữa thì Cảng Sài Góa 
cũng thuộc về quê chư đất tổ của lọ 
Sự nức giận. sự phân nộ rất dễ hiểu da, chỉ là biểu 
hiện cầu sự vếu đuổi chứ không phải là sức mank: 
Chí có người nô lệ mới nổi loạn, kể mạnh chấp nhận 

'ố trạng thái nhà không thế tránh 


một số sự 


khối, mà họ vẫn ngng cao dẫu giữa muôn ngân sĩ 
nhục thô bạo. để bình tính suy nghĩ VỀ tưnglai, và 
chuẩn bị cho cải thời mà những hành vì tho hạn, xắc 


xạ tỘt 


lÁo tần tệ giãa con người sẽ không cồn 

cách dễ dàng được nữa. 

Lòng ham muốn danh vọng, tiên tài cũng là một biểu 

“hiện khác căa sự yếu đuối. rất dễ bị những Con người 
143 


14 


NGUYÊN NÌNIE› NHÀ TRÍ THỨC YÊU Nước 


khôn khéo, lợi dụng để dụy trì KÌỐNK đồi ta trong 
vòng nó lệ. mm... 

Trong lịch sử các dân tộc muốn sống, đễu có những 
giai đoạn khó khăn trong đó sức mạnh tình thân là 
hy vọng cuối cùng để câu năn được. ĐỂ thoát khái 
cách dô hộ của châu Âu. 
dân tậc. nước Nhật đã trấi qua giai đoạn khó khăn 
-đủ. giai đoạn đó hiện nay họ vẫn cồn có 
hn được. Và ngày hủy. đến lượt nước Ấn Độ và một 
xố mước khác, tựy nhỏ nhượợc hết sức. 


lấy lại niềm tự hào cửu 


(4 Ụ1 qua 


lÈñL Cường, 
chứng ta thử nghĩ xem,cái quan niệm "danh dục tù 
bẩn phần" hiện nay thật là khó hiểu biết bao đối rdi 
nhiềng nhà tríibác đã bị Pháp hóa). trên đất nước 
này. khi mà người trí thắc không còn đủ sức để lạ 
xinh dù là một sự x sinh nhồ nhặt, dữ chỉ là để trả 
tiễn đặt báo cha một rờ báo đúng bệnh vực giống 
nồi, đang cổ sức chuẩn bị cho tương lái nòi giống. 
Thủ hỏi. thật đẳng ngạc nhiên đến ngẫn nào, làm. 
cách nào để cho giống nồi Âm Nam có thể thực hiện 
tốc Imơ tr thành một đâu sốc tự đo. 
®ếu ông Tiến sĩ Cuguacq đã chị, ngỒi š 
uyên Tình đã mãi. để ñgắm phù v 


°n, HÌ Ôn. 
+ửi HỘI ng CHỜI 
trên mỗi, xem Nguyễn An Ninh làm thế nào để. tập 
rung sắc lực non trế của màn, mà “đương đầu cải 
hài đạt, thà có lẽ mgấy hôm tây, ông ta đã giành 
mội thẳng lợi, Chánh phí mà ng ta dại diện đã 
thành công m mân tranre việc làm rô tiệt khối tị 
ANam dễ rỗi dây, không còn một sức mạnh m 
TRẾ kéo họ rử KHÔI lình trạng bất động đó 


tgười 
lào củ 
đó được nữa. 
BẢO CHUÔNG KỈ: 


NGUYÊN (AN AINHI-.NHÀ TRÍ THỨC YÊt NƯỚC 


Bản 


Ngĩi mộ Nguyễn An Ninh được: Xây lại 


ng Trạng sứ — Cổ vấn Nguyễn Ân Ninh 


n thứ bạ sau khi nước nhi 


145 


146 


ÊN AN XINH - NHÀ YRU THỨC YÊU NƯớc 


h Đại hội 
Đông Dư 
lời. lêu gọi 
thanh niên hành động! 


Algárie đã tiến hành Đại hội roàn quốc của họ vào 
đầu thắng sâu. Đông Dương cũng sẽ có Đại hội cứa 
xrồnh, 

Những dự bảo lạc quan của chúng tôi trên tờ LA 
LUTTE tuân qua xem ra đúng đắn. Viên gạch đầu 
tiên xây dụng Đại hội Đông Dương đã được đặt để, 
Äy ban triệu tập được bẫu ra tại cuộc họp ngày 13 
vừa qua tại văn phòng tòa soạn báo VIỆT NAM đã 
bất tay vào làm việc. Ủy bạn này với khá đông đạt 
biểu công nhân tà nông dâm dã dâng thanh quyết 
định mỡ rộng bằng cách kêu gọi những thành phân 
tích cực trong giai cấp tư sẵn và trí thức. Như thế. 
một lân nữa chẳng tô thiện chí của các đại biểu quân 
căng lao động. Họ thiết tha với thành công cửa 
"Đại hội hơn tất cã nhằng nhà trí thức thiển cận gọi 
là quốc gia chả nghĩa thường hạy phát biểu nhân 
"danh toàn thể nhân dân nhường chỉ nghe theo lỗng tý 
“4t nhỏ nhơn về tham vộng thấp hiên của họ 

Trước lồi kêu gọi đầu tiên của những 
rướng Đại 


người chỉ 
Sác thành phần đo dự trong giai cấp 
trưng, li84, các nhà tĩ thức và các nhà tự sẵn chưa 
nhận ra thời cơ và ¡ầm Man trọng chánh trị của một 


"NGUYÊN ĂN NINH - NHÀ TRĩ THỨC YẾU NUỘC. 


Đại hội Đông Dương đã đáp từng không mấy nhiệt 
Tình. Thậm chí nhiều người không đến dự họp ngấy 
1, mà lẽ ra họ phải có mặt. Nhưng š định tổ chúc. 
Đại hội đã khơi đây một phong trào rộng rãi trong. 
đân chúng là những người không những củng cố tực 
tin tưỡng chưng vào thành công của Đại hội mà còn 
thúc đẩy những người đề dặt phải biết tự tin. 

Trong vài ngày tới ủy bạn triệu tập được tằng cường 
thêm những thành phần mới sẽ tùm ra cho Đại hội 
xmột cơ sở chính trị đủ mạnh, nhiềng thành phẩn tích 
cực đã đông để bất chấp mọi thả doạn, mọi cuộc 
tấn công, mọi sự khiêu khích từ phía nhắm ĐARLES 
và bọn đánh thuê phía giới chữ tham lam và thiển 
cân và từ mọi lực lượng phản động. 

Chứng tôi không thách thức ai. Những Chúng tôi 
muốn những người chịu trách nhiệm về số phân của 
đất nước này hãy nhận ra chân lý đầu tiên rong 
chánh trị: “Đà con người có mạnh đến đâu, họ không. 
thể trở trăn hóp nghẹt ý chí của nhân đân và bỏ qua. 
diễn biến câa lịch sử mà không gặp nguy hiểm". 
“Khi vị công chức nổi tiếng ở Thái nguyên kích động. 
sự chống đối lại với mọi biểu hiện của ý chỉ nhân 
“ân, óc tường tượng sợ sỆt của giới tư bản, thì nhiững 
người chịu trách nhiệm duy tr trật tự và công luậm 
xem hẳn là một tên điên rÃ nguy hiểm, Không nên 
đỂ cho tên mix sĩ cũ, người đã gây tai họa cho Toàn 
quyền Cognaca, nguyên nhân của vụ nổi dậy Thái 
Nguyễn, có thể tự do hành động tai hại dưới quyền 
của chánh ph của Mặt trận bình đân. 

Tôi muốn gợi ý cho ủy ban triệu lập mời Darles tham, 
dự các cuậc họp của äy ban. Thân khí lầm việc hữ« 


147 


148 


X AN XIN NHÀ TRÍ TƯỚC YẾU Nước 


nghị giều các dọi biểu thuc Im { xu hướng SẼ giảp \ 
phức chánh trị của các đân tộc Đồng 
¿là ý thức chẳnh trị 'của dân An Nam. 


phấy rõ hơn Ê 
Đương: 
Người nhiệt thành chế: trương dùng phương pháp thô 
bạo và sắt máu câu bọn buôn người da de có lẽ sẽ 
củng thấy cân suy gẫm một cách chất Chế về sự hòa 
hợp giữa các giai cấp ở Đông Dương một khi phải 
ng hộ những yêu sách chưng và chánh đáng củu 
họ. 
Trái với ý muốn của nhóm Darles. Đại hội Đông 
Dương sẽ tiến hành. Giới chả bắt đầu phản ứng nhằm 
ngăn cản quân chúng lao động tham dự Đại hội tô 
hạt này, một Đại hội chỉ làm rỡ thêm và trình bày 
yêu sách cằa mọi gìai cấp lao động và chỉ khiển cho 
người tao động ý thức rã hơn về lòng dlạ xấu xe cúa 
giỏi chủ của họ. 
Nhằm chống lại phần ứng của giới chứ và để trunt 
thành với tình thÂn đang hưn đúe những người khởi 
xướng Đại hội và toàn thỂ ủy ban triệu tập. Tôi kê 
ðÏ những thành phân tích cực thuộc mọi giai cấp ở 
Đồng Dương, nhứt là thanh niện là những người hiểu 
được tâm quan trọng đặc biệt cứa Đại hội này. 
Âếu tinh thân của những người tổ chức: Đại hội chỉ 
là tập hợp những dại biểu cửa các giai cấp tư hiểu 
x Ki biỂu của một vài nhám; đại biểu hiện hành, 
Nế N, ¬ 4ầng này lẽ rạ không khiến ông 
Vấn để cũng ca SD Đ lhdg h 
XI cac xi mi chỉ kêu ời mơ hỗ tất có 
'P chó tới nay vẫn tách khối đời sống 
"chánh trị:lam đự Đại hội, 
tỄ Chức hoàn soặy, không 


hư thế phía những người 
đứng đản, 


NGUYỄN ÁN NINH. NHÀ TRÍ THỨC YÊU NƯỚC. 


tích cực, quyết tâm tập hợp chung quanh mội của 
lĩnh tối thiếu gồm nhường yêu sách dân chú, lan đúc. 
tưỚc vọng phục vụ cuộc sông tất hơn cho giải cấp lao: 
động và chữ trương nhằng cải cách giáp đất nước 
tìm ra một giải pháp hay hơn về an nình xã hội và 
một giải pháp khiêm tốn cho cuộc khủng hoảng hiện 
nay. 


Vì chứ trương những cải cách cần được khuyến khích, 
những yêu sách cần được ủng hộ vì liên quan rổi 
mọi giai cấp xã hội toàn Đông Dương, nên ủy bạn: 
không thể không kêu gọi tất cả các giai cấp này tháo 
luận về những cải cách và yêu sách này. 

Sự thiếu phân đảng đắn sơ dẳng, thậm chỉ ủy ban 
còn th làm điễu không thể được để giúp quẫu chúng 
vô tổ chức tập hợp lại nhằm làm rõ yêu sách của họ. 
và chì dịnh đại biểu của họ. 

Ủy bạn sẽ tố chức những cuộc họp công khai, sẽ cử: 
một phải doàn đi các nước trong liên bang Đông 
Đương để nói rõ mục đích của Đại hội và mời wọi 
tất cả các dân tộc Đông Đương tham dự. Ủy bản 
mạnh mẽ chổnglại phần ứng bất cử từ đâu tới và 
kêu gọi công luận cùng chống lại. Ủy han sẽ đứng. 
ra bảo vệ mọi trường hợp độc đaän do chánh phủ 
thuộc địa hay giái chủ phạm phải chống lại dại biển. 
tại Đại hội. 

Về nhiệm vụ giúp quân chúng lao động họp lại để. 
lầm rõ yêu sách của họ và chỉ định Đại biểu. nghĩa 
là nhiềm vụ hàng đâu để Đại hội thực sịt máng tính: 
chất nhân dân. Đó là nhiệm vụ của giỏi thanh niên 
tích cực, tận tâm, nhiệt tình. 


Giới trẻ phải thâm nhập quấn chúng lao động và 
149 


150 


NGUYÊN AN NHtUI- MHÀ TRÍ THỨC YÊU NƯỚC 


tháo gỡ mọi khó khăn, trã ngại để giúp quân chúng 
1ự tổ chắc lại. 
Giới trẻ mà hoạt động sáng kiến, năng lệc lận tâm, 
không dừng bước trước những khó khăn ban đâu 
“Chính nơi giới trẻ này và chỉ nơi hộ mới dẫn đến sự. 
thành công của Đại hội Đông Dương. 
Báo LA LUTTE, số 95, 
Ngây 19-8-1046 


Pelice đx Pladeckiae 
` €fCieixcwuier 


‡ _AVI§$ PB RECHERCHSS 


Lệnh truy = Nguyễn An Ninh của cảnh sát Nam kỳ năm 1937 3u vụ. 
Cần Long - Trà Vinh 


181. 


"` 
ä ä Cloche Fel 


-dMUE IS 1027% VRANEARE 


"Măng sét các tờ báo tiếng Pháp do 
xuất bản 


“Nguyễn Ấm Ninh: chịu trách nhiệm 


182 


Sóc 


bi 


Nguyễn An (Ninh 


N 
chi trách nhiệm 


báo tiếng Pháp do 
xuất bản 


đãng yết các tờ 


ls fohefionnaites, les 
loyểs de z0umeree 
les [yctits oomhmerjants, 


Ù 


led le oufrieR, le 


Pu 


prủi 
em 
et 
= 


di 


GA T“===— 
-peiiexel Gielsyltles 


l 


| 


te 


La lutfe 


——— 


153 


CÁC 2x tzyg 


Ea cư 


3/4?£ 


Ba 3e 


Sết 


* 


tế ý 


¿ L]^ 


đề g~ 


154 


la; ni øn Franca vous prionf d” 


LUNDI 25 MAI I925. 


ä 20 h. 30 präclses . 


E 


| 
| 
| 
Ị 


MEETING 


| S0GIÉTÉS SAVANTES, 8, Rue Dantaq / 


"4". ....... 


Wistar BN§W t† PHAN-ĐRAI-TRINN. 


ORDRE DU JOUR : 


(LaFRANbBen INDJ0NINP 


ous le grósidonoa de #M. : 


1. UEsprit dắmoeratique chex lo# Annamit 
M. NGUYEN-AN-NINH, leuaue v ` „ứ. v.. 


annamite francie60» 
'TRAN-VAN. KHA, Yee-Tryêng ác [Tin ni ĐUEA. 


{ 
| 
Ỉ 
Ỉ 
| 
Ị 
Ị 
| 
| 1Ỉ. Loø œspirations do Ía jeua 
| 


1V, ta aelidque ñndlgbmee 
M. CƯONG.VAN-GIAO, ti vi tem 


Thông báo về cuộc diễn thuyết cúa Nguyễn An Ninh ở Paris ngày 25/ˆ 
3/1925 mà thực dân lấy cơ để kết tội ông trong phiên tòa năm 1926. 


NGUYÊN AN NINH - NHÀ TRÍ THỨC YÊU Nước... 


Mục lục 


9 Lài giới thiệu - Đương Xrong Điấc $ 
+ Lii phát biểu -ØS, Trân Yấn Giám: % 
+ Chí g Nguyễn An Ninh - Nguyễn Vău Dinñ - Phạúi Vân Đồng + u 


Hồ (uy Giáp - Trấn Vu Giàu ~NgoyŠ Phan Quang > Cá Văn PRÍnh - 
“Pham Thiệu - Phạm Vấn Chương 


+ Nguyễn An Ninh, mộc chíế? yêu nước và cách mạng « Tr Văn Giảm. „ 
® Chí sĩ Nguyễn An Ninh - Trấu Bạch Đằng: k) 

.® Công trình Nhà lưu niệm Nguyễn An Ninh - LZ lồng Èiểnr ” 

+ Bước đầu tiếp cận cát đẹp Ngayễn Án Ninh - Đương Đi Tháo .. 
+ Nguyễn An (Ninh, ngưi trí thức cách mạng chân chính « Ø1ink Xuẩw Lâm: L) 

+ 100 năm NguyỄn An Ninh, ước mơ về một nên văn hóa địch (hực Việt Nam - 

"Ngujễn Phan Quang # 

$ Nguyễn An Ninh, sự quá đó - Nguyễn Hồng Phong. # 
.® Nguyễn An Ninh đưới ánh sáng phương pháp luận sử học - #8a»ử; Đụ mỹ 
.® Nhà trí thức yêu nữđe Nguyễn An Nình - Thái Alhận điòa. # 

+ Đấu ẩn Nguyễn An Ñinh trong làng báo - Ngioễn Mẫn: Là Ị 
.9 Nguyễn An Ninh vớt báo *La Cloehe Elée * - Njgayễn 76ƒ Minh, g 

® Đồi tr tự do cho Nuyễn An Nhh trên báo *Việt Nam tiện - Song Ị 


* Nguyễn An Ninh với phong trào Đông Dương Đại hội năm 1936 - Phaw Văn: Hoàn: 
+ Nguyễn An Ninh biên niên tiểu sử « Nguyễn Sảy : 
® Phụ bản Ảnh và Tư liệu. | 


“ ính Độc lập cña dân tộc Việt Nam, mị 
« ... Trước thẩm năm mới ĐI 
$© —— Tiếng khuôngyề BỊ 
* S——_ Ý(đạihÿiĐông Dương lành đgạp Hhị 
+ Mục lựe “ Ị 
156 | 


'TÙ SÁCH GIÁO ĐỤC TRUYỄN THỐNG 
NGUYỄN AN NINH 
Nhà trí thức yêu nước 


tiên soạn. 

Thái Nhân Hòa 
han Văn Hoàng 
Chịu trách nhiệm xuất bản: 
Trân Đình Việt 
Biên tập: 


Hoàng Mai 
“Trình hày; 

Trang Quân - Quang Đũag 
Sửa bản in: 
Hoàng Tân 


(Sách tư liệu phục vự đại biểu, không bền) 


tụ 009 cuốn, Giấy phâp « 117-11/XB-QLXB cấp agày 07-200). Nhà siấi bảa 
Thành phố HÃ Chí Minh. Chế bản trình bày: Tụp chí Xuớa & Nay. In tại xưởng ín Chỉ 
shánh Cảng ly nhiếp ảnh & Diefilm. Nặp lưu chiếu shẳng 6/2001 


nhatbook.com x 


